TS. KTS. TẠ TRƯỜNG XUÂN 


NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 


BẢO TẢNG 


NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG 


T§. KTS TẠ TRƯỜNG XUÂN 


NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 


BẢO TÀNG 


NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG 
HÀ NỘI - 2006 


LỜI GIỚI THIỆU 


Bất kỳ ai trên thế gian này, cũng lưu giữ cho mình một ký uật. Kỷ oật ấy có thể 
nhỏ như một chiếc nhẫn, đồng tiên xu, con tem nhỏ xinh xắn; ký vật có thể lớn như 
một căn nhà, một dãy phố, mái đình, cây đa, một dòng sông chảy lững lờ... Rồi từ 
những kỷ uật đó gợi nhớ lại những kỷ niệm trong cuộc đời của mỗi người. Bảo tàng, 
không gian chứa dựng những kỷ vật đó. bảo tôn giữ gìn uà để nó lan toả tới mọi 
người những cảm xúc, những giá trị tính thần tô giá. Có thể giá trị uật chất không 
đo, đếm được bằng tiên, uàng, song giá trị uăn hoá tỉnh thần lại là uô giá. 


Báo tàng là công trình uăn hoá, phục cụ cộng đông dân cứ, bảo tàng luôn là 
điểm đến của khách du lịch xa gần. Bất kỳ một quốc gia nào, dân tộc nào trên thế 
giỏi đều chăm lo xây dựng những công trình bảo tàng. Cuốn "Nguyên lý thiết kế. 
bảo tàng" của TS. KTS, Tụ Trường Xuân udi mong muốn giới thiệu uới độc giải 
những. nét cơ bản cần thiết để thiết kế, để xây dựng nhà bảo tàng. 

Cuốn sách bao gồm 4 chương: 

Chương 1: Giỏi thiệu những khái niệm chung tê báo tàng; 

Chương 9: Các bộ phận chức năng của bảo tàng; 

Chương 3: Bố cục mặt bằng - hình khối của công trình bảo tàng; 

Chương 4: Những uấn đề kỹ thuật, kinh tế uà an toàn trong công trình bảo tàng. 


Ngắn gọn, đơn giản uà khúc triết trong nội dung, các mình hoạ sinh động, 
phong phú, đã cho thấy kho tư liệu đẩy đặn của tác giả. Mặc dù đã œ 
quá trình biên soạn song không thể tránh được sai sót. Tác giả rất mong nhận được 
các ý kiển đóng góp của độc giả uễ nội dụng của sách để lần xuất bản sau có kết quá 
tối hơn 


Xin chân thành cám ơn các độc giả. 


Nhà xuất bản Xây dựng 


Chương 1 
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO TÀNG 


1.1. ĐỊNH NGHĨA BẢO TÀNG - LƯỢC SỬ VỀ BẢO TÀNG 
1. Khái niệm 


Những công trình hay các vị trí riêng biệt mà ở đó cất giữ, bảo quản, trưng bày các 
vật phẩm có giá trị được gọi là Bảo tàng. 


* Musséc: 


ä) Lieu; établessement où est concervée exposée mis eu valeur une collection 
đ'oeuvres technique. 


b) Antio (avec une majuscule) sautuaire eousacrée aux Mussée. 
* Bảo tàng: Sưu tầm, lưu giữ, bảo quản những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, 
văn mình (Đại từ điển Tiếng Việt - Nguyễn Văn Ý - trl 10). 
Công trình: - Là nhà cửa; 
- Là bộ phận của nhà cửa; 
- Lâu đài, cung điện, thành quách, tháp canh, đường hâm... 
V¿ trí: Chỗ được xác định dành riêng cho người nào, vật nào đó (Từ điển Tiếng Việt 
trang 1075). Hoặc nơi chỗ diễn ra sự kiện lịch sử có giá trị. 


Vật phẩm: Vẻ lịch sử tự nhiên; loài người; Tác phẩm về văn hoá, nghệ thuật; Thành 
tựu khoa học, kỹ thuật, mẫu vật tự nhiên... 


Bảo tàng đầu tiên xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại, khởi nguyên từ việc sưu tầm các 
bức tranh quý của giới quý tộc, vua chúa. Các bức tranh đó thường được vẽ trên gỗ bồ 
đẻ, màu được pha chế từ thảo mộc và chất khoáng nên rất dễ bị phá huỷ, cho nên họ cất 
giữ chúng trong những không gian riêng gọi là pinacoteki. 


Đân dân, việc sưu tầm không chỉ là các bức tranh quý mà còn là sự lưu giữ những. 
tác phẩm nghệ thuật như trạm khắc trên sừng, ngà (hươu - voi), gậy của thủ lĩnh, binh 
khí của các cuộc chiến tranh, lịch sử tôn giáo, chiến công... các vật phẩm khoa học, tự 
nhiên... đồ trang sức bằng kim loại quý, đá quý... Họ sắp xếp và trưng bày trong các lâu 
đài, cung điện của mình, các vật phẩm đó thuộc sở hữu cá nhân chúng chỉ được giới 
thiệu với các đối tượng ở mức độ hạn chế thường là những người trong họ tộc hay các 
bạn bè trong giới quý tộc mà thôi. 


Có thể kể đến các bảo tàng cổ nổi tiếng nhất như: Bảo tàng ở Alexanchria; Athena 
Antohia; Pergamon... Sau khi các quốc gia Hy Lạp bị sụp đổ, người La Mã thống trị và 
họ đã lấy đi những vật phẩm quý đó. 

Ađơriêu một trong những Hoàng đế La Mã có văn hoá hơn hết đã dành phần lớn 
thời giờ chấp chính để đi du ngoạn và rất say mê nghiên cứu văn hoá Hy Lạp và Trung 
Đông đã dày công sưu tập tượng, tranh vẽ những tác phẩm nghệ thuật khác. Trong lâu 
đài riêng ở Tivoli đã trưng bày nhiều cổ vật quý (khoảng 200.000 vật phẩm các loại). 
Sau này các vật phẩm này được chuyển vào bảo tàng Neapon (Italia ngày nay). 

Bảo tàng công cộng đầu tiên được khai trương vào năm 1727 tại Dresden (Đức). Ở 
Ý các bảo tầng công cộng cũng được xây dựng vào năm 1790 ở Neapon và Florenxia. Ở 
Pháp cũng vào khoảng những năm đó, nhà Vua cho thu thập tất cả các vật phẩm quý, tập 
trung trưng bây và lưu giữ. 

Bảo tàng tranh cổ Trung Quốc 

Tranh: 

Chủ đề: ~ Tranh phong cảnh 
~ Tranh thuỷ mạc 
~ Tranh "Hoa điểu" 
Nguyên liệu: _- Giấy bản (có độ thấm cao) 
Màu: ~ Mực nho. 
- Màu của thảo mộc 
~ Khoáng chất 
Tượng: - Đất nung (gốm sứ) 
- Chạm khắc đá; gỗ 
- Chạm khắc kim loại, đồng, sắt. 
Đồ mỹ nghệ: - Sừng hươu, sừng trâu, bò... 


~ Ngà voi. 
«Bảo tàng tơ lụa Hàng Châu (Trung Quốc) 


Khu đất rộng Sha có diện tích trưng bày 1200m? trưng bày các sản phẩm tơ lụa và 
công cụ sản xuất tơ lụa từ thế kỷ XII. Hiện Bảo tàng có khoảng 820.000 hiện vật. 


«Bảo tàng Mỹ thuật tổng hợp Nga 


'Vốn là cung điện Mikhailov do KTS Cachê thiết kế, xây đựng của vua Alexandre Ï 
khoảng I§19 - 1825 ở Saint Petersburg có 250.000 hiện vật và các bức tranh quý. 


« Bảo tàng Mặt nạ Srilanka 


Bảo tầng chuyên sưu tầm, bảo quản, trưng bày các loại mặt nạ dùng cho các lễ hội 
truyền thống. Những người dự lễ hội đều mang mặt nạ và có những lễ hội người dự 
mang tới 50-60 cái mặt nạ khác nhau như lễ hội KoLam. Srilanka xây dựng Bảo tàng 
Mật nạ đầu tiên trên thế giới vào thế kỷ XVII. Sau đó Anh: Thuy Điển; Đức; Pháp... 
cũng xây dựng Bảo tàng này. Tại cung điện Louvre, ngày nay Bảo tàng Louvre là phong, 
phú nhất thế giới (800.000 bức tranh vẽ, hơn một triệu các hiện vật cổ từ Ai Cập cổ đại, 
Hy Lạp, La Mã, Hồi giáo, một thư viện nghệ thuật và khảo cổ; 80.000 tập ấn phẩm lưu 
trữ, và nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá khác...) (xem hình 1-1a và I-Ib). 


5 Bảo tàng Prado (Tây Ban Nha) 


Được xây dựng năm 1872 và sửa chữa năm 1918, ở đây lưu giữ và trưng bày hàng 
ngàn tranh quý và các cổ vật quý. Hàng năm có 1,8 triệu lượt người vào xem. 


«Bảo tàng dân tộc học Saint Peterbure (Nga) được khôi phục lại và năng cấp trên 
cơ sở bảo tàng Kunsơtcame được xây dựng năm 1719. 


«Bảo tàng Tate (Bảo tàng mỹ thuật lớn nhất của Vương quốc Anh). 


Bảo tàng gồm có 61 phòng trưng bày với hàng vạn tranh cổ và được bổ sung hàng 
năm các tranh tượng hiện đại khác. Mở cửa đón khách ngày 21-7-1847. 


Các nước Châu Á 


5» Bảo tàng Cố Cung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nguyên gốc là cung điện của các 
triểu vua Trung Quốc; sau cách mạng Tân Hợi năm 1911 và từ năm 1949 nước CHND. 
Trung Hoa ra đời được chuyển thành một Bảo tàng lớn của Trung Quốc. 


« Bảo tàng Gandhi (Ấn Độ) 


Được xây dựng năm 1948 tại New Delhi - Bảo tàng Gandhi có: 30.000 cuốn sách: 
50.000 tư liệu và nhiều vật phẩm quý khác. 


+ Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản) 
Được xây dựng từ thế kỷ XTX và trở thành bảo tàng Quốc gia Nhật Bản: 


Trong bảo tàng có 88.280 hiện vật gồm : 10.820 bức tranh; 1080 điêu khắc; 3290 
thanh kiếm... 


Ở Việt Nam 


Nhà Bảo tàng Viễn đông Bắc Cổ (Lousi Finot) xây dựng từ 1928 đến 1932 Emest 
Hébrad thiết kế (xem hình 1-2) 

«Bảo tàng Quán đội: Được chuyển đổi từ một ngôi nhà làm việc của Đốc Lý chính 
quyền Pháp sang. 


Ngoài ra còn một số bảo tàng trong nước sau đây: 

- Thành Cổ Loa (Loa thành). 

~ Bãi cọc Bạch Đằng . 

- Ải Chỉ Lăng. 

- Gò Đống Đa 

- Cung đình Huế 

- Hội An - Mỹ Sơn. 

~ Tháp Chàm. 

- Thành Nhà Hồ 

- Thành cổ Quảng Trị 

- Thành cổ Hà Nội; Cột cờ; Văn Miếu - Quốc Từ Giám. 

~ Thành Hoa Lư. 

~ Bảo tàng Điện Biên Phủ. 

- Địa đạo Củ Chỉ. 

~ Gác 2 nhà 48 Hàng Ngang- Hà Nội (Bác Hồ) 

- Gác 2 nhà 35 Hàng Cân - Hà Nội (Bác Hồ). 

~ Bảo tàng Hồ Chí Minh (5.1990 - Việt Nam) 

~ Khu lăng tắm Cung đình Huế (Việt Nam) 

Bảo tàng danh nhân. cũng là loại bảo tàng khá phổ biến trên thế giới, nhiều nước đã 
có một cụm công trình. Bảo tàng kết hợp với khu di tích, khu tưởng niệm như Bảo tàng 
Vlianốp (Nga) ở quê hương Lênin; Bảo tàng Hồ Chí Minh với khu tuởng niệm nhà ở, ao 
cá, vườn cây của Bác Hồ. 

Và nhiều nước khác như: Braxin; Mexico; Argentine cũng xây dựng các loại bảo 
tàng danh nhân trong các lĩnh vực: chính trị, văn hoá, xã hội và nhất là các nhà văn hoá 
và các nghệ sỹ lớn có ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà còn ảnh hưởng tới các quốc 
gia trong vùng hay các nước trên toàn thế giới. 


Trong các bảo tàng, cùng với việc trưng bày hiện vật, người ta còn tổ chức các buổi 
thuyết giảng, các cuộc xêmina theo từng chủ đề, có thể giới thiệu các vật phẩm, các tài 
liệu lịch sử liên quan đến cuộc sống, các hoạt động, các thành tựu của các danh nhân; 
Trong các bảo tàng này cũng có các phòng nghiền cứu, các phòng đọc có sử dụng nhiều 
phương tiện khác nhau (chiếu phim, đọc qua máy chiếu, hoặc máy vi tính...) để phục vụ 
cho người tham quan và nghiên cứu khi đến bảo tàng. 

Hầu hết các bảo tầng đều có một đặc điểm chung mà người thiết kế phải chú ý đó là: 


~ Sự bổ sung thường xuyên các vật phẩm trưng bày. 


~ Luôn luôn đồi hỏi bổ sung các chức năng như khối nghiên cứu, khối diễn giảng, 
khối dịch vụ và trang phục chế vật phẩm. 

- Việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong quy trình bảo quản, cất giữ, 
trưng bày vật phẩm. 

Do vậy luôn phải chú trọng đến sự phát triển vẻ điện tích, khối tích của công 
trình, để nó không ảnh hưởng đến hình khối kiến trúc, cảnh quan cũng như nội thất 
của bảo tàng. 

Vì vậy khi thiết kế phải đạt được các yêu cầu: 

~ Đảm bảo tính nguyên gốc của công trình bảo tàng về mặt kiến trúc 

~ Đảm bảo đặc thù, ngôn ngữ chung của công trình kiến trúc nhà bảo tàng. 

~ Các khối nhà thêm vào cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhằm đảm bảo 
tiếng nói chung (ngôn ngữ đại quát) của công trình. 

Thí dụ: Piramide (Pháp) của công trình ở Bảo tàng Louvre (Pháp), hoặc nhà Thái 
học ở Văn Miếu.Quốc Tử Giám (Việt Nam). 


2. Mục dích - Ý nghĩa của bảo tàng 


Có thể nói rằng trên thế giới không có một quốc gia nào mà không quan tâm đến 
xây dựng nhà bảo tàng. Ngoài ý nghĩa nhà thưởng thức (thư giãn) giải trí, thì ý nghĩa 
quan trọng của bảo tàng là giáo dục quần chúng vẻ: 

~ Tỉnh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các quốc gia, dân tộc. 

~ Hiểu được những kiến thức rộng rãi và toàn điện về các quốc gia, các dân tộc trên 
thể giới, vẻ mọi lĩnh vực, kinh tế xã hội, văn hoá giáo dục, con người đất nước, tài 
nguyên thiên nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ và nhất là nghệ thuật, qua đó nâng 
cao trí thức và văn minh con người. 


- Chúng ta có thể hình dung ra: có những đoàn thiếu nhi được cô giáo dẫn đi xem 
bảo làng - người thuyết minh và cô giáo giảng giải những bài học sống động trong 
bảo tàng đó là sự thu lượm những kiến thức về lịch sử mà lại rất sâu đậm trong tâm trí 
trẻ thơ. 

~ Hoặc trong đoàn khách du lịch quốc tế đến thăm khu di tích Điện Biên Phủ; Khu 
Bãi cọc Bạch Đảng, Địa đạo Củ Chi; Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám; Lăng chủ tịch Hồ 
Chí Minh - Khu lưu niệm Bác Hồ ở vườn Phủ chủ tịch; Hang Pác Pó; Đình Tân Trào; 
ngôi nhà ở Làng Sen (Nghệ An). Những người khách du lịch quốc tế đó sẽ hiểu về cuộc 
chiến tranh, đựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đồng thời cũng hiểu vẻ Bác Hồ, 
người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là những bài học quý giá thông qua giá trị 
của bảo tầng. 


1.2. PHÂN LOẠI BẢO TÀNG. 
1. Phản loại theo chức năng. 


a) Bảo tàng tổng hợp. 
Theo cơ cấu hành chính (đơn vị). 


Xã : Nhà truyền thống. 
Huyện : Bảo tầng huyện; Nhà truyền thống. 
Tỉnh : Bảo tầng tỉnh hay một địa phương, một thành phố. 


Trung ương _ : Bảo tàng Quốc gia. 
Trong các loại bảo tàng này thư thập, lưu giữ, bảo quản, trưng bày (giới thiệu) với 
quảng đại quần chúng nhân đân các hiện vật, vật phẩm và t: 
Địa lý tự nhiên, lịch sử, xã hội các tác phẩm nghệ thuật, văn hoá khoa học, kỹ thuật, 
mẫu vật tự nhiên... Bảo tàng có thể đại diện cho một địa phương hay đại diện cho một 
quốc gia. 


Loại bảo tàng tổng hợp thường mang ý nghĩa chính trị, cho nên cũng có thể gọi là 
bảo tàng chính trị. 

b) Bảo tàng chuyên ngành: Là loại bảo tàng có thể sưu tầm, thu thập, giữ gìn, 
trưng bày các vật phẩm thuộc từng ngành hoạt động khác nhau như: Lịch sử tự nhiên, 
con người, khoa học kỹ thuật, vân hoá, nghệ thuật, âm nhạc, sân khẩu, kỹ thuật, công 
nghệ... 


Thí dụ: 
~ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 
~ Bảo tàng Quân đội. 
~ Bảo tàng Dân tộc. 
~ Bảo tàng Văn học 
~ Bảo tàng Hải đương học. 
~ Bảo tàng Vũ trụ. 
- Bảo tàng Âm nhạc... 
- Bảo tàng Đồng hồ (Pháp, Thụy Sỹ...) 
~ Bảo tàng Nghệ thuật cổ, hiện đại. 
Thí dụ: 
- Bảo tàng tơ lụa Hàng Châu (Trung Quốc) sưu tầm, trưng bày, các vật phẩm tơ lụa 
và các vật phẩm có liên quan, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều đại Nam Tống. 


10 


- Bảo tàng Nhiệt đới Hà Lan thành lập năm 1865 tại Amsterdam, trưng bày các sản 
phẩm, công cụ lao động, sinh vật, thực vật ở các nước ở vùng nhiệt đới. (Hà Lan ở vùng 
khí hậu ôn đới, hàn đới). 


~ Bảo tầng Mặt nạ ở Srilanca. Loại bảo tầng có sưu tẩm và trưng bày các 
làm từ nhiều chất liệu, lá cây, vỏ cây, vỏ quả, gỗ, nhựa, phục vụ các ngày lễ hội, hội hoá 
trang, các hội biểu dị 

~ Bảo tầng Metropolitan - (Bảo tàng mỹ thuật lớn nhất tại NewYork - Mỹ) 

- Bảo tầng Puskin (Nga) - Nghệ thuật hiện đại ở Paris (xây dựng năm 1947 - Pháp) 

- Bảo tàng dân tộc học Saint Peterburg (xây dựng năm 1719 - Nga) 


Tại Việt Nam 

+ Từ năm 1954 - 1975. Đất nước bị chia cất làm hai miền Nam - Bắc Việt Nam. 

'Ở miền Bắc: 

- Bảo tầng Quân Đội (khánh thành 22.2.1959) 

- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (xây dựng năm 1960) 

- Bảo tầng Mỹ Thuật (thành lập 6.1966) hình 1-3. 

Ở miễn Nam: hầu như không xây dựng. 

Sau năm 1975 kết thúc chiến tranh dài gần nửa thế kỷ. Sau khi thống nhất đất nước, 
kiến trúc phát triển. Rất nhiều nhà bảo tàng đã được thiết kế và xây dựng. 

- Bảo tàng Không Quân. 

- Bảo tàng Phòng Không. 

- Bảo tầng Phụ Nữ 

- Bảo tàng Dân tộc hình 1-4. 

- Bảo tàng Hán Nôm 

- Bảo tầng Biên Phòng... 

©) Bảo tầng danh nhân. 

Lưu giữ những hiện vật có liên quan đến những nhân vật nổi tiếng với đất nước 
dân tộc. Trong các lĩnh vực: Chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ thuật 
(hội hoạ, điêu khắc) chẳng hạn như: 

- Bảo tầng Lê Nin (Nga) (hình 1-5) 

- Báo tầng Đimitrơrốp (Bungari) 

- Bảo tàng Picasso (Pháp) 

- Bảo tàng Rodin (Pháp) 


- Bảo tầng Goya (Tây Ban Nha) 

- Bảo tầng Hồ Chí Minh (Việt Nam) (hình 1-6) 

- Bảo tầng Andexen (Đan Mạch) 

- Bảo tầng Xioneopxki (Nga) (hình 1-7) 

- Bảo tàng Van - Ggogh (Amsterdam - Hà Lan) (hình 1-8). 

Bảo tàng danh nhân có thể ở những khu đất quê hương danh nhân, nơi hoạt động 
nhiều năm hoặc các mốc thời gian lịch sứ khác nhau. 

Thí dục Bảo tàng Nguyễn Trãi đặt ở Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương). Bảo tàng 
Điểm Phùng Thị (dự kiến xây dựng ở thành phố Huế - quê hương của Bà: nhưng thời 
gian hoạt động và sự nghiệp thành danh tại Paris - Pháp...). 

4) Bảo tàng - di tích, chứng tích hay đi sản 

Loại bảo tầng này có thể là ngôi nhà hay công trình được xây dựng tại nơi, vị trí, địa 
điểm xảy ra sự kiện quan trọng có giá trị lịch sử hoặc chỉ có thể là một bộ phận của công 
trình kiến trúc được giữ lại hoặc phục hồi, tôn tạo lại để làm bảo tàng: 

“Thí dụ: Bảo tàng Lênin ở Uliangoski, trong ngôi nhà bảo tàng có ngôi nhà ở của Lê 
Nin (nguyên gốc) chính ngôi nhà đó là vật phẩm, chứng tích của báo tàng. 

~ Ngôi nhà ở làng Sen (quê hương Bác Hồ) hoặc ngôi nhà sàn trong khu vườn cây ao 
cá của Bác Hồ sinh thời ở Thành phố Hà Nội. 

~ Bảo tầng Điện Biên Phủ 

~ Khu tưởng niệm ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) 

- Địa đạo Cú Chỉ. 

- Bảo tàng Nhà tù Hoá Lò. 


“Trên thế giới có các loại như sau: 
~ Bảo tàng tưởng niệm ở Liđixe. 
- Bảo tàng tưởng niệm ở Bukhiuvan. 
~ Bảo tầng Hirosima (Nhật Bản). 
~ Bảo tàng Lênin (Nga). 
- Bảo tầng Đimitơrốp (Bungari). 
- Bảo tàng Andexen (Đan Mạch). 
- Bảo tầng Goya (Tây Ban Nha). 
- Bảo tàng Picassô (Pháp). 
~ Bảo tàng Rodin (Pháp). 

12 


Hình 1-1a. Bảo tàng Louyre (Paris - Pháp) nhìn từ phía trong sân 


àng Lowvre (Paris - Pháp) nhìn từ phía ngoài đường phố 


Hình 1-1b. Bảo t¿ 


Hình 1-3. Sơ đồ trưng bày Bảo tảng lịch sử Việt Nam. 


- Các khu bảo tồn quốc gia: 
+ Angcor thom, Angeor vat (Campuchia). 
+ Lãng Taj Mahan (Ấn Ðộ). 
+ Khu Arcropoa (Hy Lạp), 
+ Trường đấu Colidây (La Mã) 
+ Khu Kim Tự Tháp, Cheop (Ai Cập). 
+ Khu chiến luỹ Vych (Pháp). 
+ Các lâu đài cổ Châu Âu. 

~ Vạn lý trường thành (Trung Quốc). 

Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - nằm tại khu Thảo cầm 
viên, công trình này được xây dưng trên vị trí cũ của đỉnh Tân Xá (toà nhà do vua Gia 
Long xây tặng giáo sĩ Bá Đa Lộc - Alexandre de Rhose - năm 1789). Quá trình xây 
dựng từ 1926 đến 1929 theo thiết kế của KTS Delaval (Pháp). KTS Delaval mong muốn 
phát huy nét kiến trúc Á Đông. Bố cục mặt có dạng đối xứng tháp cao ở giữa như điểm 
nhấn trục chính - lối vào chính hai tháp 2 bên tạo nẽn sự đăng đối kiểu: Hô - ứng hoặc 
chữ "Sơn" c 
(hình 1-7), 


- không gian rộng mở phù hợp chức năng trưng bày hiện vật trong bảo tàng 


% ` 
9ñ 0u0Vđ 282 ` —~2 


16 


l£ 


lế—= 
I» 
Lˆ 


Mỹ thui! P 9 sÙ ! - MỹRuậtrlađểuhếkjXX ” Tranh lua điêu khắc hiện đại 10-20 
Mỹ thuật từ thế kỳ XI đến thế kỷ XIX 2-8 — Tranh mm&ivà đêukhắchện Tranh gấy vẽ điêu kắc hện đại — 21-23 
Phòng trển lâm 28-2 Mỹhuậtdingan Tranh mâu đầu và điêu khắc hện đại 24 


Hình 1-3. Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học - Hà Nội 


a) Phối cảnh; b) Mặt bằng 


Hình 1-4. Bảo tàng dân tộc học Việt Nam 


a) Phối cảnh; b) Mặt bằng 


Hình 1-5a. Bảo tàng L¿ 
a) Phối cảnh; b) Mặt bằng 


19 


Ápu Áp ĐẠI (H2 0 wey]) Ø†sđ2uPIJƒ] p1 8uHa) Ø UIẠ[ #T ŸUP ØpRj tỊUP3 trọô [ '4€-T ỊIIH 


Nhà Rồng: Chí nhánh Bảo tàng Lịch sử - thành phố Hỏ Chí Minh. Ngôi nhà được 
xây dựng năm 1862 để dùng làm trụ sở của Công ty vận tải đường biển (thời Pháp). 


Công trình gồm 3 tầng, 2 tầng dưới có cấu trúc cột, vòm cuốn khai thác kiến trúc 


phương Tây. Tầng 3 có cấu trúc Á Đông, gian số lẻ (7 gian) gian chính giữa rộng hơn 
các gian khác, mái dốc, lợp ngói đỏ, các mái đao, bờ nóc được trang trí hình rồng (vì vậy 
có tên gọi Nhà Rồng). Để ghi nhớ dấu ấn lịch sử ngày 


6-1911 là ngày người thanh 
niên Nguyễn Tất Thành (tên thời trẻ của Bác Hồ) ra đi cứu nước vì thế công trình được 
dùng làm khu lưu niệm vẻ Chủ Tịch Hồ Chí Minh và trở thành chỉ nhánh Bảo tàng Hồ 
Chí Minh tại thành phố mang tên Người (hình 1-8, hình 1-9), 


Hình 1-10. Bảo tàng Xiônkopxki tại Kaluga (Nga) 
KTS: A..KOBA/IEB 


24 


Hình 1-11. Bảo tàng Van - Gogh Amsterdam (Hà Lan) 
Tác giả: Kisho - Kurokawa 


Hình 1-12. Bảo tàng Hirosima, Đài tưởng niệm ( Nhật Bản) 
KTS: Kenzo Tange 


Hình 1-13a. Bảo tàng hiện đại Naoshima (Nhật Bản) 


Tác giả: Taoaó Andô 
4) Phối cảnh tổng thể; b) Lõi vào chính của bảo tàng; c) Nội thất phòng trưng bày. 


27 


Hình 1-13b. Bảo tàng hiện đại Naoshima (Nhật Bản) 
Tác giả : Taoaô Andô 
4) Mặt bằng tầng hầm 1; b) Mặt bằng tầng bẩm 2; 
©) Mặt bằng tẳng hm 3; d) Mặt bằng phần trên. 


2. Phân loại bảo tàng theo quy mó 

Nhiều nước trên thế giới còn phân loại bảo tàng theo quy mô, căn cứ vào các tiêu 
chí sau: 

~ Độ lớn của ngôi nhà: căn cứ vào diện tích số mét vuông, khối tích số mét khối của 
bộ phận trưng bày. 

- Số lượng các vật phẩm trưng bày. Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối bởi 
Tế bảo tàng còn được bổ sung thêm các hiện vật theo thời gian. 

- Số lượng lượt người vào tham quan, các nhà chuyên môn đã nghiên cứu bảo tàng. 
đó. ngoài ra còn phụ thuộc vào những quan điểm, đánh giá cụ thể của ngành văn hóa, 
khảo cổ học và các nhà chuyên môn khác có liên quan để xác định thêm về phân loại 
theo quy mô. 


3. Phân cấp bảo tàng. 

a) Phân cấp theo độ bến bậc chịu lửa của ngôi nhà bảo tàng tham khảo các phân cấp 
chung của các công trình công cộng. 

b) Ngoài ra còn theo các tiêu chuẩn (định lượng, định tính) của các trang thiết bị 
phục vụ cho bảo quản, giữ gìn, trưng bày hiện vật, trang thiết bị cho người xem, cần bộ 
nghiên cứu. 

©) Cấp quản lý hành chính. Theo cơ cấu hành chính chung: Xã, huyện, tỉnh và trung 
ương. Kèm theo đó là theo cấp quản lý về chuyên môn (ngành học) cụ thể là ngành bảo 
tồn, bảo tàng thuộc các cơ quan quản lý văn hoá, đi sản. 

4) Theo các nhu cầu bảo vệ, bảo quản các loại hiện vật; nhu cầu vẻ môi trường, vi 
khí hậu, nhu cầu bảo vệ chống mất cấp. Sao chép các loại vật phẩm, hiện vật có tính 
nguyên gốc. 


1.3. VỊ TRÍ XÂY DỰNG - YÊU CẦU QUY HOẠCH NHÀ BẢO TÀNG 

Xác định vị trí xây dựng bảo tàng là mục tiêu quan trọng và cần thiết hàng đầu trước 
khi quyết định đầu tư xây dựng công trình bảo tàng. 

Lựa chọn vị trí cắn phải thoả mãn các yêu cẩu: 

+) Đảm bảo diện tích, kích thước, hình dạng khu dất theo tiêu chuẩn quy định. 


b) Đảm bảo có cơ sở hạ tầng thuận lợi; các hệ thống giao thông thuận lợi, hệ thống 
cùng cấp điện nước đầy đủ. 


©) Đối với các vị trí, khu đất có ý nghĩa lịch sử thì việc bảo tỏn các di tích chứng 
tích, các kiến trúc vật cần thiết phải lựa chọn vị trí xây dựng bảo tàng phù hợp với yêu 
cầu vẻ tổng thể, cảnh quan, các khối kiến trúc chính, phụ để đảm bảo cảnh quan của 


29 


toàn khu vực. Cần kết hợp giữa công trình bảo tàng với các kiến trúc hiện có (hiện vật di 
tích, chứng tích có giá trị) tạo ra một dây chuyển hợp lý cho người tham quan (theo 
chương trình sắp xếp dây chuyển người xem). 

Thí dụ: Bảo tầng Nghệ thuật hiện đại Naoshima (Nhật Bản) (hình 1-10) có 3 tầng. 
hầm và 1 tầng nổi trên mặt đất, KTS Tadao Audo đã xử lý như vậy để tôn trọng cảnh trí 
thiên nhiên ở hòn đảo nhỏ của bờ vịnh xinh đẹp này. 

d) Phải dành một phần đất dự trữ để có thể phát triển mở rộng các chức năng của 
bảo tầng nên khéo léo kết hợp với các bộ phận trưng bày ngoài trời để thoả mãn yêu cầu 
hiện tại cũng như tương lai. 

e) Khu đất phải đảm bảo vệ sinh môi trường: Theo các tiêu chuẩn quy định: độ ồn 
cho phép, bụi khói, hơi mùi, nguồn nước, cây xanh; các quy định vẻ thoát nước mưa bể 
mặt. Đảm bảo các quy dịnh về khoảng cách vệ sinh (nhà máy, đường giao thông...) và 
khoảng cách an toàn với công trình nhà bảo tàng. 


« Yêu cầu về quy hoạch 

Công trình bảo tàng phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản về quy hoạch sau. 

a) Thoả mãn yêu cầu vẻ quy hoạch chung và chỉ tiết của đô thị, nông thôn nơi xây 
dựng; vị trí quy hoạch, giao thông, quảng trường trước công trình bảo tàng, lối vào 
chính, lối vào phụ, đường xe cứu hoả, các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

b) Đáp ứng yêu cầu về độ cao quy định của quy hoạch (số tầng cao và số mét chiều 
cao cụ thể). Các quy định vẻ quy hoạch không gian, cảnh quan khu vực và thẩm mỹ 
đường phố nơi xây dựng công trình. 

c) Đáp ứng yêu cầu về hướng: 

~ Hướng nhìn, tầm nhìn từ ngoài đường phố, quảng trường tới công trình, chú ý các 
công trình lân cận. 

~ Hướng nắng, chiếu nắng trực tiếp, gián tiếp, hướng gió chủ đạo các mùa. 

d) Quy hoạch mạng lưới công trình công cộng: cụm nhóm các thể loại công. 
trình văn hoá, công viên thành phố, và khu vực công cộng ở các thành phố: các thị xã, 
thị trấn, vùng nông thôn. 

e) Đảm bảo yêu cầu vẻ thẩm mỹ, cảnh quan của khu vực. Công trình bảo tàng 
thường tổn tại trong thời gian khá dài (lâu) nên hình thức công trình phải thoả mãn yêu 
cầu mỹ quan từ hình khối, mật đứng chỉ tiết của công trình bảo tàng, khai thác những 
đặc điểm truyền thống, phong tục tập quán, biểu đạt được đặc thù của dân tộc, địa 
phương của từng miễn, từng vùng của đất nước. Chú trọng khai thác các ưu việt của địa 
phương, vật liệu địa phương, tay nghề điêu luyện của địa phương. 


30 


1.4. THÀNH PHẦN VÀ NỘI DỰNG CỦA BẢO TÀNG 

Công trình bảo tàng bao gồm các bộ phận chính sau: 

4) Bộ phận trưng bày hay các không gian trưng bày 

Là những không gian chính bao chứa các vật phẩm hiện vật trưng bày. Không gian 
trưng bày có: 

- Các phòng trưng bày; 

- Các không gian thoáng hở (bán lộ thiên hoặc có mái che, mà không có tường 
bao quanh); 

~ Các sân trưng bày ngoài trời. 

b) Bộ phận khảo cứu, nghiên cứu 

Bao gồm: Hội trường, giảng đường, các phòng đọc, hay nghiên cứu tư liệu, vật 
phẩm, hiện vật trưng bày... các phòng tra cứu, khảo cứu, phục vụ cho các nhà khoa học, 


sinh viên, học sinh, các nhà văn, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu về các lĩnh vực 
chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật... 


c) Bộ phận kho - kỹ thuật 


Bao gỏm các kho hiện vật được phân loại theo các loại chất liệu kho chứa vô cơ; hữu 
©ơ; trung tính được cấu thành mẫu hiện vật; kho cổ vật; kho tài liệu, tư liệu quý hiếm 
theo từng thể loại. 

Kỹ thuật: phục chế các trang phục; bảo quản; gia công chế tác; thủ công mỹ nghệ; 
nơi sao chụp hiện vật bằng các phương tiện hiện đại và thủ công; Các loại máy móc, 
trang thiết bị chuyên dùng tùy theo loại bảo tàng khác nhau. 

4) Khối dịch vụ bảo tàng 


Sau những năm 1960 - 1970 của thế kỷ XX với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ, trong các công trình bảo tàng người ta phải thêm vào các chức năng 
hoạt động dịch vụ bảo tàng nhằm mục đích: 

- Đáp ứng nhu cầu của khách tham quan 

~ Tuyên truyền, thông tin vẻ tư liệu, tài liệu, vật phẩm đáp ứng được nhu cầu vàn hoá 
tquẩn chúng, góp phần nâng cao dân trí thông qua các sản phẩm sao chép của bảo tàng. 

- Thông qua phục vụ để kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập để củng cố thêm mọi 
mặt của bảo tàng. 

Do các mục đích nêu trên mà khối dịch vụ bảo tầng bao gồm: 

+ Các quầy bán, các tủ trưng bày các sản phẩm, kỷ niệm phẩm của bảo tầng. 

+ Các xưởng gia công, chế tác, các phòng làm ảnh, film, video, đĩa CD, đĩa DVD... 

31 


+ Phòng kỹ thuật quay film, quay video, ghỉ âm, máy quét hình ảnh. 

+ Các phòng phục vụ khác; kỹ thuật khác tuỳ theo từng đặc trưng, cá biệt của từng 
thể loại bảo tầng. 

e) Khối hành chính quản lý, phục vu. 

Bao gồm các phòng: 

- Bộ phận phụ trách lãnh đạo điều hành 

- Bộ phận hành chính nghiệp vụ, đối ngoại, đối nội. thông tin tư liệu, tài chính, kế 
hoạch, các phòng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tàng. 

- Các phòng kỹ thuật phục vụ: Cán bộ chuyên môn vẻ điện, nước, thông hơi, điều 
hoà cấp nhiệt, thông tin liên lạc, an toàn phòng hoả cứu hoả, các phòng xử lý môi 
trường, khử ồn, hút bụi, tỉa cây, tưới cây, các phòng phục vụ cho công tác khác như sửa 
chữa đồ mộc, vải, da, cao su và các vật phẩm, đụng cụ khác tuỳ theo thể loại và đặc 
điểm của bảo tàng. 

~ Các phòng bảo vệ vật phẩm, các thiết bị báo động khi có hoả hoạn hoặc khi trộm 
cáp lấy cắp đồ vật quý trong bảo tàng. 


Sơ đồ đây chuyển chức năng, quan hệ trong công trình bảo tàng. 


Nhậ 
=^| w phẩm 


Đăng kí 
vậtphẩm |&—— 


Sắp xếp 
phân loại 


Quản lý 
điều hành. 


Các phòng 
trưng bày 


32 


Đây là loại sơ đồ đơn giản khi mà các chức năng của bảo tàng còn ở mức đơn giản 
là đáp ứng dây chuyển di chuyển của "người xem” trong các phòng trưng bày, và đáp 
ứng việc nhập trang phục chế vật phẩm. 

Sang thế kỷ XXI khi nền khoa học kỹ thuật phát triển, nhu cầu xem trong bảo tàng. 
không còn bị hạn chế nữa, việc đưa kỹ thuật mới để phục vụ người xem, và bảo quản vật 
phẩm đã có những thay đổi đáng kể. Chức năng trong bảo tàng phải thêm: 

- Khối kỹ thuật phục vụ 


- Khối dịch vụ (các xưởng sản xuất đồ lưu niệm, sao chụp tranh, tượng và các vật 
phẩm quý khác). 

- Khối trưng bày ngoài trời hay trong các không gian thoáng hở (có mái che không. 
có tường bao quanh). 

Sơ đỏ này đã có thêm các chức năng mới (trưng bày ngoài trời, không gian thoáng. 
hở, khối dịch vụ...). Việc áp dụng kỹ thuật mới như các loại máy cơ khí tỉnh xảo chế tác 
gia công vật phẩm, các kỹ thuật ảnh, sao chép tranh, hệ thống bảo ôn, ẩm độ, các thiết bị 
nghe nhìn, vi tính điện tử, và những công nghệ tiên tiến khác... Như vậy khối chức năng. 
kỹ thuật sẽ phức tạp hơn. 


Sơ đồ dây chuyển chức nâng (sơ đồ 2) dưới đây, thiết lập các quan hệ trong việc bố 
cục trên mật bằng nhà bảo tàng. 


Nhập vật phẩm. 


Phân loại 
vật phẩm vật phẩm vật phẩm " 


Vật phẩm 


b—T- “| Vôcơ 


Vật phẩm Hành 
hữu cơ chính 
quản lý 
Ì diều hành 


Kỹ 
thuật 


Nghiệp 
vụ 


33 


Chương 2 
CÁC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG CỦ 


2.1. BỘ PHẬN TRƯNG BÀY. 

Không gian trưng bày của bảo tàng có các loại sau: 

~ Các phòng trưng bày; 

~ Các không gian có mái che, không có tường bao quanh (để thoáng); 

- Các không gian lộ thiên, có thể có tường bao quanh, không có mái che hoặc là các 
loại sân trong. 

Tuỳ thuộc vào thể loại vật phẩm, hiện vật trưng bày bằng hình dáng, kích thước, 
chất liệu và tính chất khác. Yêu cẩu thưởng ngoạn của khách thám quan (nhìn, xem, 
ngắm) mà lựa chọn loại không gian trưng bày cho phù hợp. 

Mật khác, tuỳ theo vào tính chất của thể loại bảo tàng, quy mô của bảo tàng mà có 
thể quyết định chọn các hình thức không gian trưng bày nêu trên. 

Trong bố cục của một bảo tàng, các không gian trưng bày có thể có các dạng cấu 
trúc sau: 


1. Kiểu các phòng trưng bày của bảo tàng nối với nhau liên tục bằng hành lang 
(hình 2-1) 


Các phòng trưng bày có thể đạt được sự độc lập, linh hoạt vì theo chương trình (kịch 
bản) trưng bày rất đa dạng. Có thể cùng một loại vật phẩm. trong cùng một giai đoạn 
(thời gian) nhất định. 

Nhược điểm của mật bằng này là dễ gây sự gián đoạn (ngắt quãng) trong tâm tư 
người xem. 


2. Các không gian trưng bày của bảo tàng nối nhau bằng hành lang nhà cảu 
(hình 2-2) 


Các phòng trưng bày không liên tục mà nối với nhau qua phần sân vườn. hoặc sân 
trưng bày kết hợp với chúng. 


- Bảo đảm tính độc lập cho từng giai đoạn, hay từng chủ để có vật phẩm trưng bày 
khác nhau. 


34 


Hình 2-1 Hình 2-2 


3. Loại bảo tàng có nhiều sảnh (sảnh tầng bậc) (hình 2-3) 


Các phòng trưng bày nối với nhau bằng các sảnh qua các nhà cầu. Mỗi khối phòng 
trưng bày có một sảnh. 


Đảm bảo tính riêng biệt theo từng chuyên ngành, giai doạn hay từng chủ đẻ. 
4, Loại bảo tàng có một phòng trung tâm (như hạt nhân trung tâm) (hình 2-4) 


Phòng trưng bày chung nối với các phòng trưng bày riêng toả tròn xung quanh. 
(nhiều nước còn gọi là loại bố cục "phóng xa"). 


Hình 2-3 Hình 2-4 


35 


5. Kiểu bê tông xuyên phòng (không có hành lang) (hình 2-5) 

Các phòng trưng bày nối tiếp nhau, có cửa thông với nhau hoặc là một không gian 
lớn được ngăn bằng vách di động, vách đó có thể trưng bày các vật hoặc trưng bày 
bằng các tủ kính. 


6. Loại bê tông xoáy ốc (hình 2-6 và 2-7) 


Các hành lang ở giữa được nâng cao dần dân theo hình xoáy ốc có thể là hình tròn 
"vành khăn” kiểu bảo tàng nghệ thuật hiện đại Gulgabhaim (Mỹ). Hoặc có thể là hình 
vuông cũng được nối với hành lang nâng cao dân "xoáy ốc" ở giữa có thể bố trí các loại 
cầu thang (thang máy và thang bộ) để giải quyết giao thông nhanh theo chiều đứng. 


Hình 2-5 


2.2. PHÂN TÍCH VẬT PHẨM - HIỆN VẬT TRƯNG BÀY TRONG CÔNG TRÌNH 

BẢO TẦNG 

Các vật phẩm, hiện vật trong bảo tàng thường rất đa đạng, phong phú và có giá trị 
cao. Yêu cầu của người xem, người ngắm chúng phải có độ trung thực cao. Cảm thụ của 
người xem chủ yếu là quan sát bằng thị giác người nén việc phân tích vật phẩm và hiện 
vật trưng bày rất quan trọng. 

Nhìn chung, người ta phân loại các vật phẩm hiện vật trưng bày theo các dạng sau: 


1. Vật phẩm trưng bày là mặt phẳng: Như các loại tranh; ảnh; pan6 biểu bảng 
Chất liệu: - Giấy các loại; 
~ Vải, lụa các loại; 
- Gỗ phẳng; 
~ Đá và kim loại; 
~ Các chất liệu khác: nhựa, nilon. 
Mỗi loại chất liệu lại có độ cảm quang nhất định (phản quang, hấp thụ ánh sáng) và 
đem lại những xúc cảm khác nhau với người xem. 
Kích thước: 


- Loại nhỏ: từ vài phân vuông như con tem cổ, tiền giấy cổ, trang di cảo (viết tay) 
bản gốc của các danh nhân. 


~ Loại lớn: từ vài mét vuông đến hàng chục, hàng trầm mét vuông như các bức tranh 
cổ; các bức toàn cảnh (pamorama). 

Hình dáng: 

- Loại chữ nhật, hình vuông là thông dụng nhất, ngoài ra còn có các dạng hình khác 


như hình đa giác; hình chữ nhật cắt góc; hình tròn; elíp; hay các dạng khác tuỳ theo chủ 
để diễn tả của bức tranh đó. 

Có loại tranh liên hoàn phẳng, hoặc có loại mặt liên hoàn cong lõm, hoặc các mật 
cầu lỏi lõm rất linh hoạt. 

2. Vật phẩm trưng bày có nền phẳng trên đó có hình lỏi, lõm: Như tranh khắc, 
khẩm, trạm, gò kim loại, đúc kim loại; hoặc trạm lộng bằng gỗ hay phù điêu thạch cao, 
Ximăng... 

Chất liệu: - Khắc trên đá; 

~ Khắc trên gỗ (trạm) nổi; trạm lộng; 
~ Gò, đúc đồng + kim loại khác. 

~ Đúc bằng các vật liệu khác như: vôi trộn nhựa cây, thạch cao, ximăng, gốm nung, sứ, 
thuỷ tỉnh và các khoáng sản khác như than đá, đất trộn trấu, ceramic... (tranh ghép gốm). 


37 


Kích thước: 

~ Loại nhỏ: Tiền xu đúc, cúc áo, đồ trang sức. 

~ Loại lớn: Cũng giống như tranh vẽ, phụ thuộc vào chủ để 

Hình đáng: Một số tranh khắc, trạm khảm được gắn trên kiến trúc cột, xà, bảng của. 
công trình tön giáo tín ngưỡng, các ngôi nhà cổ, kiến trúc dân gian truyền thống, đồ 
tranh trang trí nội thất: hoành phi, câu đối cổ, bàn thờ, bàn ghế, giường tủ. 
hình dáng của nó rất đa dạng, kích thước cũng lệ thuộc vào kích thước của chỉ tiết kiến 
trúc hoặc là đồ dùng nội thất. 


3. Vật phẩm trưng bày có khối 

Gồm các loại sau: 

~ Các loại tượng tròn, tượng chân dung; 

~ Các khối nghệ thuật; 

~ Các hiện vật gốc (Trống đồng Ngọc Lũ; tượng phật, tượng danh nhân ...); 


~ Các loại mô hình theo tỷ lệ khác nhau (mô hình một cái nhà; một khu phố; một 
đô thị... 


Chất liệu: 
~ Gốm, sứ, thạch cao; 
~ Đá các loại; 
~ Kim loại (đồng, sắt, hợp kim); 
~ Gỗ, tre, nứa, lá cây... 


Và các chất liệu khác như: Ximăng, cát trộn keo, đất nâu, đất trộn tre rơm, nhựa 
polymere, giấy cốt nan tre, gỗ ghép, thú nhỏi, xương của động vật: Khủng long, voi 
Mamúit, xương người cổ. 

Nói chung chất liệu của vật phẩm trưng bày loại có khối rất đa dạng và phức tạp: 
kích thước của chúng cũng rất khác nhau có vật nhỏ từng ly mét khối: con kiến, con 
ong... cho đến vật to hàng chục thậm chí hàng trăm mét khối. Hình dáng của chúng cũng 
rất phong phú, và thường gặp ở các bảo tàng tự nhiên, hay bảo tàng cổ sinh vật học... 

4. Loại vật phẩm, hiện vật trưng bày theo dạng thức tổng hợp (kết hợp) 

Những loại vật phẩm hay hiện vật trưng bày trong các loại bảo tàng có chương trình 
(kịch bản) trưng bày theo chủ đề, theo giai đoạn lịch sử, hay theo từng giai đoạn lịch sử 
khác nhau. Để đạt được hiệu quả cao vẻ mặt cảm thụ thực tế (trung thực) đối với người 
xem. Người ta kết hợp các loại vật phẩm hay hiện vật trưng bày trong một không gian 
kiến trúc: 


38 


~ Mô hình kết hợp với tranh; 

~ Tượng tròn kết hợp với tranh vẽ, tranh khắc, trạm nổi, trạm lộng; 

~ Tủ, hầm, giá đỡ kết hợp với các vật phẩm và hiện vật trưng bày; 

~ Không gian kiến trúc với các loại vật phẩm trưng bày như tranh, tượng tròn, mỏ 
hình (maquette)... Không gian kiến trúc cũng là bộ phận góp phần đáng kể vào vật phẩm 
trừng bày. 

Sự cần thiết phải phân tích vật phẩm, hiện vật, trưng bày: Người thiết kế và trưng bày 
trong bảo tàng cần hiểu được tính chất, đặc điểm của vật phẩm trưng bày để có những 
giải pháp hợp lý. Trưng bày vật phẩm mang lại cho khách thăm quan hiệu quả cao. 


Mục đích cơ bản và cần thiết nhất (quan trọng nhất) của bảo tàng không chỉ là giữ 
gìn, bảo quản hiện vật, vật phẩm trưng bày mà còn có chức nảng trưng bày giới thiệu với 
quần chúng. Đối với người thiết kế, việc tìm hiểu kỹ vẻ hiện vật, vật phẩm trưng bày 
nhằm mục đích: 

- Chủ động bố trí hiện vật, vật phẩm trưng bày theo chương trình (kịch bản) để 
hướng dẫn người xem theo đúng quy trình, làm cho mọi người dễ hiểu, dễ gây ấn tượng 
bởi sự diễn giải một cách mạch lạc rõ ràng (có logic khoa học). Các bảo tàng lịch sử rất 
cần lịch trình này có khi là quy tắc bất di bất dịch. 

- Chọn giải pháp bố cục mặt bằng, hình khối hợp với tính chất, yêu cầu của vật 
phẩm và hiện vật trưng bày. Nó liên quan đến diện tích, khối tích, không gian. Nghĩa là 
diện tích, khối tích, không gian kiến trúc (nội ngoại thất) phải thoả mãn vẻ kích thước, 
hình dáng cũng như chất liệu của vật phẩm và hiện vật trưng bày để thoả mãn chức năng. 
giữ gìn, bảo quản cũng như trưng bày giới thiệu vật phẩm và hiện vật trưng bày 

- Lựa chọn những giải pháp. chỉ tiết kiến trúc (mái che nắng; mái đốc: tầng hầm; các 
chỉ tiết kiến trúc khác) cũng như các trang thiết bị thông hơi; điều hoà nhiệt; ôn ẩm độ: 
ánh sáng để đảm bảo giữ gìn tốt các vật phẩm trưng bày cũng như thoả mãn nhu cầu của 
người xem. 

~ Thông qua sự nghiên cứu, phân tích vật phẩm để các nhà khoa học chuyên ngành 
bảo tồn, bảo tàng có những định hướng phát triển, mở rộng bảo tàng trong tương lai, qua 
đó có thể chủ động trong công tác thiết kế cũng như sử dụng công trình bảo tàng. 


~ Điều quan trọng với kiến trúc sư, người thiết kế nhà bảo tàng, có thể căn cứ vào 
những đặc trưng rõ nét nhất của vật phẩm và hiện vật trưng bày (kích thước, hình dáng, 
chất liệu) và những yêu cầu kỹ thuật bảo quản, trưng bày để khai thác ngôn ngữ hình 
khối, mặt đứng hay các chỉ tiết kiến trúc. Qua đó có thể có khả năng sáng tạo nên những. 
công trình kiến trúc bảo tàng mang đậm nét độc đáo (nét riêng biệt đại quát) vẻ hình. 
khối thẩm mỹ, hơn thế nó còn thoả mãn yêu cầu quan trọng là hình thức kiến trúc phù 
hợp với nội dung sử dụng công trình bảo tàng. 


39 


- Thuận lợi cho việc phân loại, phân cấp vật phẩm, hoặc vật trưng bày. 

~ Mức độ quý hiếm (giá trị) của vật phẩm - hiện vật trưng bày. 

~ Mức độ tồn tại (độ bền) của vật phẩm - hiện vật trưng bày. 

Độ bên: thời gian "sống" (tổn tại) của vật phẩm, hiện vật trưng bày độ ẩm và các 
yếu tố tự nhiên khác. 

Trước môi trường tự nhiên: ánh sáng, gió, mưa, độ ẩm, và các yếu tố tự nhiên khác 

“Trước môi trường sinh học: đó là sự xám hại của côn trùng: mối, mọt, nấm, mốc... 

Trước môi trường xã hội: những hiện tượng trộm cắp tranh quý, cổ vật, vàng bạc, đá 
quý, sự phá huỷ, của bom đạn chiến tranh, có thể do sự vô ý thức của con người với 
những vật phẩm - hiện vật có giá trị, hoặc thậm chí do sự thiếu kiến thức, hoặc các lý do 
về kinh tế, hoặc là sự hạn chế vẻ kiến thức và kinh nghiệm trong công tác giữ gìn, bảo 
quản mà gây ra những thiệt hại rất đáng tiếc. 

Việc phân loại, phân cấp công trình bảo tàng không phải chỉ dựa vào các phân loại, 
phân cấp công trình kiến trúc (ngôi nhà) làm bảo tàng mà còn là sự phân cấp, phân loại: 

~ Vật phẩm, hiện vật trưng bày. 


- Trang thiết bị (máy móc, các phương tiện trang bị nhằm bảo quản vật phẩm - theo 
tiêu chuẩn). 


2.3. PHÂN TÍCH VỀ ÁNH SÁNG TRONG BẢO TÀNG 


1. Sự cần thiết của ánh sáng với bảo tàng, 

Con người nhận biết mọi vật thể phải nhờ có ánh sáng và phải thông qua cơ quan thị 
giác của con người. 

Tuy nhiên hiệu quả cảm thụ hình ảnh của vật thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

- Cường độ ánh sáng chiếu vào vật thể; 

~ Sự hấp thụ ánh sáng hoặc độ phản xạ ánh sáng của vật thể. Điều này cũng phụ 
thuộc vào chất liệu, màu sắc của vật thể; 

- Góc độ chiếu sáng vào vật thể; 

~ Hướng chiếu sáng vào vật thể; 

~ Hướng và góc quan sát của người nhìn tới vật thể. 

- Nguồn sáng: Ánh sáng có được là do người phát sáng có hai loại nguồn phát ánh 
sáng là: 

+ Nguồn sáng tự nhiên: Lầ mặt trời, bầu trời. 

+ Nguồn sáng nhân tạo: Do con người tạo ra. 


40 


Có học giả thời Aristốt đã nói ..." Nếu không có ánh sáng thì chẳng có vật gì trên 
thế gian này" hoặc có người nói:.."Con người cần ánh sáng cũng như con người cần 
nước và không khí vậy..." 


Từ cổ xưa con người đã tự tìm cho mình những nguồn sáng để thay thế ánh sáng 
tự nhiên (mặt trời) khi không có mặt trời. Lịch sử phát triển của các loại nguồn sáng. 
nhân tạo có thể tóm tắt như sau: 


+ Xưa kia nguồn sáng do sự đốt nóng của thân cây, lá cây, dầu cây, nhựa cây, mỡ. 
động vật, dầu khoáng vật, dầu lửa... 


+ 1879: Nhà bác học người Mỹ Edison cho ra đời đèn điện đầu tiên. 
+ 1895: Đèn tháp sáng điện bằng nung sợi kim loại Osmium đầu tiên. 
+ 1913: Sợi Tungsten dùng làm vật nung sáng cho đèn sợi đốt ngày nay. 


+1930: Đèn huỳnh quang ra đời, do ứng dụng hiện tượng phóng điện trong môi 
trường khí áp thấp. Ngày nay người ta không ngừng cải tiến các loại đèn nung sáng hay 
đèn huỳnh quang. Vì vậy, nguồn sáng nhân tạo khá phong phú. 


2. Tác dụng của ánh sáng đối với vật phẩm và các hiện vật trưng bày trong bảo tàng. 

* Tác dựng tích cực: 

- Làm cho độ nhìn rõ vật thể cần nhìn 

- Ánh sáng tự nhiên, nhân tạo đa số là mang nhiệt và các tia khác nên có khả nâng 
diệt một số côn trùng, nấm mốc, vi khuẩn khác sống trong các vật phẩm và các hiện vật 
trưng bày hữu cơ. 

~ Tận dụng ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) tốt sẽ làm giảm kinh phí sử dụng 


công trình vì nguồn sáng mặt trời là vô tận, hơn hết nếu người thiết kế tốt ánh sáng tự 
nhiên làm tăng cảm thụ (độ đẹp, mỹ cảm) của vật thể. 


* Tác dụng tiêu cực: 

~ Ánh sáng mặt trời trực tiếp, đối diện sẽ làm tăng độ sáng gây chói mắt, loá mắt có 
hại cho cơ quan thị giác của con người (nhất là những con người sống ở vùng xích đạo, 
cận xích đạo) 


~ Ánh sáng tự nhiên, nhân tạo có hàm chứa bên trong các loại tia bức xạ không nhìn 
thấy song gây tác hại với cơ quan thị giác của người cũng như các vật phẩm và hiện vật 
trưng bày (làm biến mẩu; tăng lão hoá, thúc đẩy một số quá trình phân huỷ, tiêu huỷ vật 
chất...). 

- Nếu bố trí ánh sáng không hợp lý sẽ làm giảm độ thẩm mỹ của vật phẩm trưng, 
bày, có thể làm “méo” (biến dạng) các hình - chất liệu của vật phẩm trưng bày. 


41 


4) Nguồn sáng là điểm: điểm nói ở đây mang ý tương đối. Tạo ra ánh sáng qua hình 
thức của điểm có các loại sau: 

- Nguồn sáng tự nhiên có thể ánh sáng trời chiếu qua một lỗ thủng nhỏ. Lúc có 
chiếu sáng mạnh có thể tạo ra một luồng sáng gây ra một vùng sáng. 

- Nguồn sáng nhân tạo: Có thể coi một đèn có choá đèn hình cung tròn, bằng chất 
liệu có độ phản quang mạnh. 

b) Nguồn sáng là dường hay vệt 

~ Nguồn sáng tự nhiên: có thể là ánh sáng mặt trời lọt qua một khe nằm ngang hoặc 
một vệt cửa đặt ngang nó g1y ra một vệt sáng đều (hình 2-9a). 

~ Nguồn sáng nhân tạo: có thể là tập hợp của nhiều bằng đèn sợi tóc, hay đèn huỳnh 
quang đật sát nhau tạo nên một đường cũng có thể là một panel phát sáng (hình 2-9b). 


Hình 2-8 Hình 2-9 


€©) Nguồn sáng là một mặt phẳng, cong... 


~ Nguồn mặt sáng tự nhiên: Có thể là ánh sáng mật trời chiếu trực tiếp qua một tấm 
kính lớn (tực tiếp) đặt vuông góc với các tia sáng mặt trời hoặc tấm kính đặt chếch với 
tỉa sáng mật trời cũng có thể là ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt phẳng khác từ đó phản 
chiếu vào (gián tiếp) (hình 2- 10a). 


Mật phẳng phản xa 


Nà 


Hình 2-10 
42 


- Nguồn sáng nhản tạo (mặt chiết sáng); Có thể là một mặt phẳng gồm nhiều đèn 


sắn vào chiếu sáng cùng một lúc (trực tiếp) hoặc cũng có thể là các vệt đèn xung quanh 
chiếu lên trần làm cho mật trần phát sáng (gián tiếp) (hình 2-10b, c), 


`3: Kỹ thuật chiếu sáng của bảo tàng 


Các nguồn tạo sáng còn được hỗ trợ bởi kỹ thuật chế tạo các bộ phận chiếu sáng. 
Cửa chiếu sáng trong bảo tầng (lấy ánh sáng tự nhiên), 


82 BỊ 


Hình 2-1T 


4) Cửa bên chiết sáng 
Cửa sở 2 bén. Loại phòng rộng (hình 2-1 1a). 
Cửa số 1 bên. Loại phòng vừa và nhỏ (hình 2-] Ib), 


Đảm bảo nguyên tắc, ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp không chói sáng vào mặt 
người xem. 


b) Cửa chiếu sáng ở trên 
Cửa mái dùng cho các phòng rộng 
Các tầng trên cùng (của bảo tầng cao tầng) hay trên mái của bảo tầng một tầng. 
Hình chiếu sáng trực tiếp qua cửa kính trên mái đặt nghiêng (kính mờ) (hình 2- 12a), 
Hình về cửa trên mái chiếu qua mặt phản xạ (EX) ở trên trần nhà (hình 2-12b, c). 
Chiếu sáng tự nhiên gián tiếp qua "ghỉ" đại để phân tần ánh sáng (hình 2-12d), 
Cửa mái qua tấm kính làm mặt phát sáng (hình 2-12e, ). 
Chiếu sắng cửa mái kết hợp đèn, mặt phản xạ (hình 2-]2g) 

N § 


Hình 2-12a, b 


4 


Hình 2-12 c,đ,e,ƒ,E 


Ghỉ chú: 
A: Ánh sáng đèn (hỗ trợ) 
B: Ánh sáng tự nhiên (ban ngày- hướng tốt: Bắc Nam) 


C: Gương phản chiếu tăng cường độ sáng 


4 


* Đèn chiết sáng trong bảo tàng (ánh sáng nhân tạo) 


Đàn chiếu sảng chung 
*« (qua ghỉ đèn) 


"Đến chiếu sáng cục bộ Ð 


+) 


Hệ thống chiếu sáng chung 
Bên trong là chiếu sáng cục bộ (Đ) 


Chiếu sảng chung 
(qua mặi phát sáng - ính mở) 


Hình 2-13: a) Chiếu sáng nền (chung) kết hợp với chiếu sáng cục bộ; b) Chiếu sáng chưng 
thai hệ thống) và chiếu sáng cục bộ; c) Chiếu sáng chung (qua mặt phát sáng - kính mờ; 
4) Đèu chiếu sáng cục bộ đặt sát trần có choá đèn hoặc hộp đèn 


45 


Kết hợp giữa sa bàn (mô hình - maquette) với hầm mộ cổ ánh sáng chung là vệt 
(đường). Và ánh sáng cục bộ (độ chiếu sáng mờ ảo) tạo cảm giác thực, loại ánh sáng có 
bộ lọc để bảo vệ chữ cổ vật. 

Bộ phận lấy sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) qua cửa bên và cửa trên mái, là 
phương tiện để kiến trúc sư biểu hiện ý tưởng sáng tác (ý đồ lớn) hoặc là khai thác các 
chỉ tiết tạo nên tính chất, ngôn ngữ riêng của bảo tàng. Các chỉ tiết bên ngoài, hay ngoại 
thất của các không gian trưng bày thoáng hở hay lộ thiên; cũng là những giải pháp tốt để 
biểu đạt ý đồ, thẩm mỹ công trình bảo tàng. 

Bộ phận chiếu sáng nhân tạo: Ngày nay, do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công 
nghệ chế tạo, các loại đèn chiếu sáng đã phát triển mạnh rất nhiều kiểu dáng, rất nhiều 
phương pháp bố trí đèn mang lại các hiệu quả sử dụng cũng như thẩm mỹ rất cao. Bao gồm: 

~ Hệ thống chiếu sáng chung. 

~ Chiếu sáng cục bộ 

~ Chiếu sáng nghệ thuật 


Hộp đèn 
Chao đến 


Kinh dên, ghỉ đèn. 


Hình 2-14 


+ Hộp đèn: - Vật liệu: gỗ, kim loại, nhựa và vật liệu tổng hợp, hỗn hợp. 

~ Kính thước: nhiều loại 
~ Kiểu đáng: tuỳ theo thiết kế. 

+ Kính đèn: Thuỷ tỉnh - phalê - nhựa - các loại tổng hợp vật liệu khác có các loại 
màu sắc rất khác nhau, tuỳ yêu cầu chiếu sáng thông qua sự nghiên cứu ứng dụng cụ thể 
của từng phương pháp chiếu sáng cho vật phẩm. 

+ Kiểu đáng: Vật liệu mầu sắc của hộp đèn, mặt choá đèn là bộ phận quan trọng để 
kiến trúc sư ứng dụng vào thiết kế nội thất của các phòng trưng bày và các không gian 
công cộng khác. Nó góp phần làm nên sự thống nhất hài hoà giữa hình thức bên ngoài, 
bên trong của công trình bảo tàng. 

Các phương pháp trưng bày hiện vật trong bảo tàng 

Đảm bảo tính trung thực của tranh ta phải nghiên cứu góc nhìn và tỉa nhìn chủ đạo 
của người quan sát (nhìn). 


46 


Bị: góc nhìn khi đặt tranh 
ở cao >lm60 độ cao nhìn. 

Bạ: góc nhìn thích hợp khi 
đường tâm tranh = lm60. 

;: góc nhìn thích hợp khi 
đường tâm tranh đặt thấp 
hơn<Im60. 

b) Góc nhìn thích hợp của 
người quan sát thường là 279. 
_Blg67°30' 

2 


L 


œ: góc nhìn trên mặt bằng. 


Bi: chiều rộng của tranh. 


: khoảng cách tốt từ người 
nhìn tới bức tranh trưng bày. 


Hình 2-15 


Hình 2-17. Mặt cắt phòng 
trưng bày loại trung bình 
hoặc loại nhỏ ở một phía 

h: chiều cao tranh; L: khoảng 

cách từ người xem đến tranh; 

a: khoảng cách từ dòng người 
tới tường a >Ìm. 


47 


Hình 2-18. Mặt bằng phòng trưng 
bày có hai dòng người xem, trưng 
bày tranh ở hai phía tường. 

¡: đồng có điểm nhìn tốt: Ì: giải có 
điểm nhìn tốt: n: điểm dừng khi 
treo tranh không kiên hoàn 
(nghỉ). 


Hình 2-19. Mặt cắt phòng trưng bày loại lớn, trưng bày ba dây vật phẩm 
h: độ cao vật phẩờm có thể là chiều cao của tường (không kể giá, để tường); L: khoảng cách giữa 
người xem và vật phẩm trưng bày; a: khoảng cách giữa 2 vệt (đòng) người đi a >43cm 


Hình 2-20. Mặt cắt 
dòng người đi chuyển 
xem vật phẩm với độ 
cao khác nhau Kiểu 
bậc thang. Độ cao, 
rộng các bậc tuỳ theo 
kích thước vật trưng 
bày và người xem đạt 


hiệu quả cao. 


48 


Hình 2-21. Mặt cắt dòng 
người xem ở các cốt cao độ 
khác nhau. Vật trưng bày là 
loại có kích thước khá lớn 
(Xương loại khủng long hay 

loại với Mamát). 


Hình 2-22. Mặt cắt phòng 
trưng bày kết lợp các loại 
T: tả trưng bày các vật nhỏ; 
Tr; tranh, tranh khắc trạm 
lộng: P: tranh ph trợ 
Panorama; M: mô hình 
đòng người xem có thể số. 
đồng 3-4 dòng người xem; n: 
ánh sáng tự nhiền của cửa 
mái (lướng tốt Bắc hoặc 
Nam); A: đèn có hộp hạy 
máng đèn hỏ trợ chiếu sáng. 


* Vấn để "phông" nên (khung, tường) của vật phẩm trưng bày trong bảo tàng 
Khi thiết kế nội ngoại thất cho công trình bảo tàng vấn để quan trọng là: 


2) Đảm bảo sự thống nhất, hài hoà, hay tương phản trong khi lựa chọn không gian 
bao chứa hiện vật, vật phẩm trưng bày. 


Thí dụ: Tạo hầm mộ (hình 2-23) trong các bảo tàng cổ vật. Tạo nên các phòng trong 


một lâu đài cổ khi trưng bày các bức tranh cổ. Hoặc tạo các vân bằng đá đặt các bức phù 
điêu cổ của Chãmpa... 


Hình 2-23 Hình 2-24 


49 


Hình 2-25 Hình 2-26 


Phông nên của những bức tường ngoài trời, bày trong sân trưng bày của bảo tàng. 


| 


Hình 2-27. Có thể tạo một bức tường phẳng — Hình 2-28. Có thể là các hàng cột đặt cách 
hay cong tròn làm nến cho tượng. nhau tạo một không gian cho các bức tượng 


Kế 


Hình 2-29. Có thể lợi dụng các bức tường 
của ngôi nhà làm nền cho bức tượng. 


$0 


b) Chú ý khai thác về chất 
~ Xù xì + nhám với nhãn, láng bóng. 

- Thỏ mộc: đá, gạch, gỗ có vỏ với các vật liệu như kính, kim loại, nhựa PVC. 
c: nóng (đỏ), trung gian (trắng). lạnh (xanh).... 


- Ánh sáng: tối (đậm), trung gian (mờ), sáng (trắng, trong, nhạt). 


- Đường nét; Đường thẳng: sọc đứng, sọc ngang, đường chéo, đường cong: độ to, 
nhỏ, nhiều ít, (lượng). 


©) Phòng nền là những vật trong tự nhiên: 


Thường là trong các bảo tàng tự nhiên, bảo tàng cổ sinh vật học... cũng có thể bảo 
tàng kết hợp với khu di tích, chứng tích, khu tưởng niệm... 


Rất nhiều nước trên thế giới đã có bảo tàng kết hợp với khu di tích, chứng tích, 


/ ĐI 
Tụ jø, 


Hình 2-30. Răng cáy làm nền cho Hình 2-31. Mặt nước làm phông nền cho bức 
"một cuan tượng, phần trưng bày tượng phía sau có thể là thác nước đổi 
ngoài trời trong bảo tầng xuống phiến đá, làm cây, cỏ. 


Hình 2-32. Có thể là một vách đá nái tạo lại hang động bên cạnh bảo tàng. 


bởi 


Ví dụ: Trung tâm hoà bình Hirosima - Bảo tàng của Kenzo Tange (Nhật Bản). Khu 
di tích - bảo tàng chiến tranh phát xít (Đại chiến thế giới lần thứ hai) của tác giả 
Mukhina (Liên Xô cũ). 


Hình 2-33. Tưởng niệm nghệ sỹ chết hồ nước. Oscar Nineiyer dã sử dụng một tảng đá, 
khoét một khe để lấy ánh sáng, chiết lên một đá tượng trưng cho hình dáng người nghệ sỹ. 
4) Phối cảnh; b) Mặt cắt 


Hình 2-35. Tượng đài chiến thẳng dùng những ___ Hình 2-36. Tượng đài và bảo tàng Marasal 
đường nét vươn cao lên của các kiến trúc s Ba Lan. _ Joffe (Pháp). Khu chiến luỹ Vichy (Pháp) 


52 


Các loại mặt bằng bố trí phòng trưng bày. 


Nguyên tắc chung: 


~ Đảm bảo dây chuyển trưng bày, 


È người xem phải đi theo một chiều nhất định, đi 


xem từ trái sang phải, xem vật phẩm từ trên xuống dưới, không chồng chéo nhau. 


- Đầm bảo việc trưng bày vật phẩm, hiện vật theo một quy tắc được sắp xếp bởi 


chương trình (kịch bản) trưng bày. 


- Trưng bày được nhiều vật phẩm nhất (trong phạm vi có thể) song phải đảm bảo 


cho người xem tiếp thu được một cách thoải mái, tránh mệt m: 


Các loại bố cục mật bằng: 


Hình 2-37a. Bố cục có hành lang, 
các phòng nối tiếp nhau, song có tỉnh 
độc lập được nối tiếp bằng hành lang. 


Hình 2-37b. Bố cục mặt bằng theo 
kiểu xuyên phòng không có hành lang 
4) Loại trưng bày vật phẩm phẳng 
(tranh ảnh, pan6, trạm...) 

b) Loại trưng bày vật phẩm phẳng 
kết hợp tử, tượng trưng bày. 


Hình 2-37c. Loại mặt bằng trưng bày 
các tượng tròn, vật phẩm có khối 
người xem cẩm thự được theo 
đây chuyển một chiều. 


53 


Hình 2-374. Loại bố cục mặt bằng nhiều cạnh 
(da giác). kết hợp trưng bày vật phẩm có khổi 


(các loại tượng tròn, các loại tả) với vật phẩm Hình 2-37. Loại bố cục 
mặt phẳng. mặt bằng hình tròn 
kS) 


=r| 
À 


Hình 2-37: Loại bố cục. mặt bằng có cách trưng bày tự do. 


Loại bố cục mật bằng hình tròn có 2 cách: 
+ Bố trí các phòng rộng liên tục. 


+ Bố trí các phòng tương đối độc lập. Khối các góc trưng bày không tốt bằng cách 
bố trí các loại kho phụ, hay các phòng nghỉ cho người xem hoặc nhân viên phục vụ, 
thuyết mỉnh.... 


Lựa chọn các kiểu bố cục mặt bằng phòng trưng bày tuỳ thuộc vào: 
~ Quy mô của bảo tàng. 


~ Tĩnh chất và yêu cầu xem vật phẩm, hiện vật trưng bày (có chương trình hay kịch 
bản trưng bày). 

- Hình khối bảo tầng. 

- Bố cục chung của bảo tàng (bố trí kiểu tập trung hợp khối, phân tán hay hỗn hợp 
tuỳ theo ý đồ sáng tạo của kiến trúc sư và người thiết kế). 


54 


2.4. BỘ PHẬN KHẢO CỨU 


Ngay từ những bảo tàng đầu tiên được xây dựng, thời Hy Lạp - La Mã một thành 
phần (bộ phận chức năng) khá cẩn thiết là khối giảng dường, hội trường đã được để cập 
đến. Khối này phục vụ cho các đối tượng sau: 

~ Thuyết trình chung cho khách thăm quan về cơ cấu bảo tàng, lịch trình đi xem, ý 
nghĩa của bảo tàng. 

~ Thuyết trình chuyên để, cán bộ nghiên cứu trình bầy các bài giảng về một chủ đẻ 
nào đó, sau đó đi thăm quan coi như một minh chứng cụ thể sinh động. 

- Các buổi toạ đàm trao đổi chung và riêng của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa 
học về từng lĩnh vực mà họ quan tâm, nghiên cứu. 

- Nơi khảo cứu riêng, có tính chất cá nhân của từng chuyên mục, lĩnh vực riêng theo 
ngành khối này có các đối tượng: nhà nghiên cứu, giáo sư và sinh viên các trường dại 
học, học viện và các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành. 

* Các yêu cẩu của bộ phận khảo cứa. 

Căn cứ vào mục đích, ý nghĩa, chức năng sử dụng của khối khảo cứu, có các yêu 
cầu sau: 

- Yêu cầu về vị trí: khối khảo cứu có vị trí tương đối độc lập với bảo tàng, nó có thể 
xử dụng theo những thời điểm thích hợp trong (các ngày, các mùa trong năm). Song khối 
khảo cứu vẫn phải bảo đảm liên hệ với khối trưng bày; khối kho (lưu trữ); khối trang 
phục chế vật phẩm. 

Nhưng yêu cầu của khối này không được chồng chéo (gây lộn xộn) cho các chức 
năng trong bảo tàng mà phải theo các nguyên tắc của dây chuyển người xem. 

~ Yêu câu về diện tích, không gian: 
gồm có các loại không gian sau: 

a) Phòng hội trường: 


Tiêu chuẩn 0/7 - 0,8m”/Ichố. 
Công suất: 200 - 400 - 500 chỗ tuỳ 
theo quy mô của bảo tầng có thể thiết — NŒ#¬sw 
kế có độ dốc (amphithéatre). Kiểu 
giảng đường cũng có thể thiết kế 
không có độ dốc để kết hợp các chức 
năng khác nữa. Chiều cao > 6m, có thể 
là hai tầng nhà bình thường. 


Hình 2-38 


b) 


b) Các phòng nghiên cứu chung: Phòng 
nghiên cứu chung phục vụ cho một nhóm các. 
cán bộ nghiên cứu, có thể có các nhóm nhỏ từ 
2 đến 5 người - nhóm lớn từ 5 đến 10 người. 
Có thể thăm quan nghiên cứu các vật phẩm, 
hiện vật trưng bày thảo luận tại chỗ, hoặc sang 
phòng giảng đường hoặc hội trường. 

Điện tích: 

~ Loại nhỏ 24-36mẺ. 

- Loại lớn 50-60mẺ chiều cao 4,5-6m. 
©) Các phòng nghiên cứu riêng (cá nhân). 
Hình 2-40 là sự kết hợp các phòng 

nghiên cứu chung và riêng hỗn hợp trong 
một toà nhà. Các ngăn nghiên cứu riêng có. 
diện tích từ 4 - 6m?/Ichỗ nghiên cứu. Có thể 
trong các bảo tàng chuyên ngành, các loại 
{cabine) ngăn 6 nghiên cứu riêng theo các 
(block) định hình song có thể thay đổi nhờ 
các loại vách ngăn di động (cluite mobilié). 

- Yêu cẩu về trang thiết bị. Đề đảm bảo 
cho chức năng hoạt động mang tính thích 
dụng cao (comfortable) phải trang bị các 
loại thiết bị máy móc cẩn thiết cho các 
không gian nêu trên: 

a) Phòng giảng đường (amphithéate) 
hay phòng hội trường: các loại ghế khán giả 
có bàn phụ ghi chép loại gấp ở tay tựa ghế. 

« Máy chiếu (projecteur) các loại máy 
chiếu phim. Eilm điapositif; máy chiếu sách, 
tranh ảnh. 

« Bàn, tủ, móc treo để giới thiệu hiện 
Vật, vật phẩm trưng bày. 

« Hệ thống âm thanh (điện, thanh)... 

«_ Hệ thống ánh sáng và các trang thiết 
bị chuyên dùng khác (thuộc các bộ trang 
thiết bị thuộc ngành bảo tồn, bảo tàng). 


$6 


Hình 2-40 


Hình 2-41 


b) Các phòng nghiền cứu: Ngoài những đổ dùng nội thất thông thường như bàn ghế 
làm việc, giá kệ để sách, tài liệu hiện vật, đèn cục bộ còn trang bị các thiết 
~ Máy vi tính, đĩa từ, trống từ... 

~ Máy chiếu đọc Microfilm... 
~ Thiết bị quang học: kính hiển vi, 
biệt, các thiết bị nghe nhìn. 


iết bị sao in, photocopy - các phòng "tối" đặc 


- Các thiết bị chuyên dùng cho các ngành phân tích hoá vô cơ, hữu cơ, khoáng vật, 
cổ vật, cổ sinh vật (động thực vật)... 

“Trong các loại bảo tàng chuyên ngành có liên quan đến các loại văn tự cổ, giấy. vải 
da, vỏ cây, gỗ tre, đá, các loại thiết bị đặc biệt để đọc để phân tích phải bảo đảm an toàn 
cho vật phẩm, các loại thiết bị quang học đặc biệt. 


Ngoài ra các phòng nghiên cứu cá nhân còn phải trang bị các loại máy, trang thí 
bị nhằm đảm bảo môi trường cho người nghiên cứu, mà điều quan trọng hơn thế là phải 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các loại hiện vật, vật phẩm được đem tới khu vực nghiên 
cứu cá nhân. 


~ Yêu cẩm an toàn: Khối các phòng khảo cứu phải đảm bảo an toàn về các mật sau: 


4) An toàn cho vật phẩm, hiện vật: Có những vật phẩm và hiện vật quý hiếm, độc 
đáo việc bảo đảm tính an toàn, nguyên gốc rất quan trọng. Việc di chuyển những hiện 
Vật nguyên gốc từ kho lên các phòng nghiên cứu, phải đi theo một hướng riêng từ hành 
lang, phương tiện vận chuyển đến nơi để chứa tạm cho cán bộ nghiên cứu phải tuyệt 
đối an toàn (môi trường, khí hậu và chống mất cáp). Có thể bố trí các camera ngắm để 
theo dõi 


b) An toàn cho người (cán bộ) nghiên cứu: Trong khối khảo cứu phải phân loại, bố 
trí các phòng nghiên cứu theo khu vực (có loại của ngăn đặc biệt, hoặc có bố trí lối đi 
riêng) để đảm bảo an toàn cho những nhà bác học, nhà khoa học lớn đến làm VIỆC, 
nghiên cứu tại khu vực này. 

©) An toàn chống cháy, nổ: Các phòng nghiên cứu phải đặc biệt chú ý tới hệ thống 
điện, các nơi có dùng đến hoá chất, chất nhựa dễ gây cháy phải bố trí các hệ thống thiết 
bị an toàn phòng cháy nổ theo tiêu chuẩn riêng. 

đ) An toàn trong các không gian bảo mật: Một số hiện vật, vật phẩm trưng bày quý 
như: các bức tranh cổ nguyên gốc, các đồ trang sức (mũ miện nhà vua, cổ vật quý hiểm 
nguyên gốc) bằng kim loại quý: vàng, bạc, ngọc, đá quý. kẻ gian dễ dàng đánh cấp, 
đánh tráo. Những bảo tàng của nhiều quốc gia trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng 
những thiết bị phòng gian hiện đại và hiệu quả. Có những cổ vật. di sản đặc biệt của 
quốc gia cần phải giữ gìn tuyệt mật ít được bẩy trong bảo tàng, tuy vậy vẫn phải gìn 


$7 


giữ chúng trong các loại kho đặc biệt (thường được bố trí ở các tầng hầm). Các hiện 
vật đặc biệt cần bảo mật này chỉ cho phép một số đối tượng (hạn chế) xem và nghiên 
cứu để phục vụ cho một dạng yêu cầu đặc biệt của nhà nước. 

Đối với yêu cẩu phòng gian, bảo mật thì phải căn cứ theo mức độ mà trang 
loại thiết bị máy móc đặc biệt như camera hồng ngoại, thiết bị báo động vô tuyết 
đó người thiết kế (kiến trúc sư) phải làm việc vụ thể với từng loại chuyên gia. 


Khi nghiên cứu thiết kế khối khảo cứu, người kiến trúc sư phải chú ý đến vị trí của 
khối chức năng này trong bố cục tổng thể, và các chỉ tiết có tính đặc thù chúng có thể 
ảnh hưởng không những vẻ mặt thẩm mỹ hình khối công trình mà còn ảnh hưởng đến 
các chỉ tiết bên ngoài, nhất là phần nội thất của công trình. Đã có nhiều bảo tầng khi xây 
dựng đã không chú ý đến tầm quan trọng của khối khảo cứu, mà sau này khi đưa vào sử 
dụng đã gặp rất nhiều khó khăn; khi cấy thêm vào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tổng thể 
chung của công trình bảo tàng. 


2.5. BỘ PHẬN KHO VÀ KỸ THUẬT 


So với nhiều công trình công cộng khác, bộ phận kho và kỹ thuật trong công trình 
bảo tàng giữ vai trò khá quan trọng bởi những lí đo: 

~ Kho không chỉ là nơi cất giữ vật phẩm, hiện vật, mà còn là nơi cất giữ được chúng, 
"sống" theo thời gian; hay nói cách khác giữ vật phẩm trong điều kiện riêng biệt để tồn 
tại lâu đài. Thí dụ: Khi ta đào được ngôi mộ cổ Châu Can, đưa vào kho phải có xử lý kỹ 
thuật đặc biệt để giữ gìn nó trong điều kiện môi trường giống như nguyên gốc ngôi mộ 
đó đã tồn tại hàng vài trăm năm (điều kiện ẩm, ánh sáng, nhiệt độ trong môi trường đất 
đai mà chính ngôi mộ đó đã từng tồn tại lâu). 

Vật chất nói chung thường bị các yếu tố của môi trường tự nhiên phá huỷ hay làm 
biến dạng "lão hoá" đần theo thời gian. Các loại vi khuẩn, côn trùng cũng đồng thời xâm 
phá. Thông thường khi đưa vật phẩm vào kho, thì nó được phân ra thành các loại: 


+ Vật chất được cấu tạo bằng các chất vô cơ như: gốm; sứ; gạch; đá... 


Không thuộc giới sinh vật, là vật không phải có sự sống, hoặc nuôi dưỡng sự sống, 
vô sinh trừ loại cacbon và hợp chất của nó) - (Từ điển Tiếng Việt trang 139 và 1083). 

+ Vật chất được cấu tạo bằng các chất hữu cơ như: cây; xương động vật; vải sợi; 
da..(Hữu cơ: thuộc giới sinh vật có cơ quan thực hiện chức năng sống) - (Từ điền Tiếng. 
Việt trang 864). 


+ Vật chất mang cấu trúc hỗn hợp, giữa vô cơ với hữu cơ. Ví dụ: các vật phẩm, 
hiện vật cổ: áo bằng da, vải sợi trên đó gắn đồ trang sức từ khuy áo bằng đá quý, 
hoạc thuỷ tỉnh... 


5§ 


Hình 2-42. Sơ đó dảy chuyển 
khá kho và kỹ thuật. 


1. Nhập vật phẩm 


2. Để tạm vật phẩm. Một số bảo. tàng ở Mỹ, Anh, Italia, Pháp, Đức có sân để tạm vật 
phẩm, hiện vật khá lớn có mái di động che hoặc không che theo từng yêu cầu vật phẩm 
khác nhau. 


3. Đăng kí phân loại vật phẩm 


4. Kiểm tra, đánh giá chất lượng vật phẩm, hiện vật và sau đó đẻ ra các yêu cầu 
trang phục chế hoặc bảo quản. 


Š. Các xưởng trang phục chế riêng cho từng loại vật phẩm 

6. Các loại kho vật liệu, kho dụng cụ để chế tác hoặc phục hồi, trang phục chế vật 
phẩm và hiện vật. 

7. Các loại kho: kho vô cơ, kho vật phẩm và hiện vật hữu cơ kho tổng hợp - tuỳ theo 
quy mô tính chất trưng bày. 


8. Khu kỹ thuật: các loại máy móc, thiết bị thông thường hoặc chuyên dùng, thường 
phân ra các loại thiết bị ngành, hoặc công nghệ gia công. 


~ Các phòng kỹ thuật. 


phòng kỹ thuật trong bảo tàng bao gồm các loại phòng phục vụ cho khối trưng 


bày như: 

- Phòng điện: hệ thống chiếu sáng nhân tạo, chiếu sáng cục bộ, chiếu sáng nghệ 
thuật, hệ thống điện phục vụ cho các loại máy chiếu, máy điều hoà không khí hệ thống 
thông tin liên lạc, hệ thống bảo vệ an toàn, báo cháy tự động, camera theo dõi vật phẩm, 
các hệ thống âm thanh, hệ thống computer... 


39 


- Phòng kỹ thuật nước: các hệ thống nước cấp cho sinh hoạt, các labỏ, các xưởng 
trang phục chế, tưới cây cảnh, nước cảnh... 

~ Các phòng kỹ thuật chuyên ngành: 

« Kỹ thuật gỗ, đồ mộc: chế tác các loại mẫu vật bằng gỗ, bàn tủ, giá đỡ. bục đế đỡ 
các vật trưng bày; các loại khung tranh, ảnh, các loại cách trưng bày... thiết bị có các 
loại máy cưa cắt, bào gọt để cố định hoặc đồ nhỏ đi động (loại cảm tay). 

« Kỹ thuật nặn bằng đất sét, bột vôi. ximäng, thạch cao, các loại hoá chất khác. 

« Kỹ thuật gò, đúc, hàn kim loại như đồng, chì, sắt, nhôm và các chất hợp kim khác. 

« Các xưởng kỹ thuật trang trí: vẽ tranh, sao chép bằng ảnh, film, các phòng phục 
hồi bằng giấy, vải da, kim loại, các xưởng làm ảnh, phôtcoppy. 

« Các xưởng chuyên ngành có đặc thù theo tính chất của bảo tàng. Thí dụ các phòng 
nghiên cứu phục hồi xác ướp cổ (thời gian hàng trăm thậm chí hằng ngàn năm). Các 
phòng nghiên cứu mẫu cổ trên các bức tranh cổ từ hàng vài trăm năm. 


« Các xưởng sửa chữa, phục hồi bằng công nghệ hiện đại cao cấp như röbốt, kỹ 
thuật vi ảnh điện tử, kỹ thuật trang phục chế bằng quang điện. 

« Các labô, studio chuyên ngành để nghiên cứu phục chế các vật phẩm, hiện vật đặc 
biệt quý hiếm theo từng loại vật phẩm. 

Vị trí: Bộ phận kho - khu kỹ thuật thường được bố trí ở phía sau (nếu là bố cục tập 
trung) của công trình bảo tàng hoặc ở ngôi nhà riêng (nếu sử dụng loại bố cục phân tán, 
hay bố cục liên hợp). Tuỳ theo địa hình, địa chất thuỷ văn của khu đất cụ thể mà có. thể 
bổ trí tầng hầm hay các tầng trên. Trong trường hợp đó phải cân nhắc lựa chọn các loại 
phòng chức năng nhằm thoả mãn yêu cầu sử dụng cũng như thẩm mỹ chung về hình 
khối công trình. 

Trong mặt bằng tổng thể, khu kho kỹ thuật thường có một lối đi riêng, thường. bố trí 
ở đườp phụ phía sau hoặc phía bên, có bãi xe tải đỡ, có sân đỡ hàng hay các đường dốc 
(Pautedouse). Thí dụ vẻ thiết kế lối đi đưa vật phẩm vào sảnh nhập vật phẩm - hiện vật 
(hình 2-43). 


Hình 2-43 


Hình 2-44 


Hình 2-44 là thí dụ kết hợp giữa bậc tam cấp thông thường với đường dốc 
(pantedouse) và nơi dỡ hàng (vật phẩm - hiện vật. Cốt cao độ nơi đỡ hàng (vật phẩm - 
hiện vậU) nên tính toán sao cho tương đương (ngang bằng) với sàn xe tải hàng để giảm 
nh độ nặng, và những va chạm khi đưa vật phẩm và hiện vật vào sảnh nhập hàng. 
Đường dốc để sử dụng các loại xe vận tải chuyên dùng chở các đổ vật đảm bảo an toàn 
cho vật phẩm và hiện vật; hơn thế giảm nhẹ sức lao động cho cần bộ công nhân viên. 


2.6. KHỐI DỊCH VỤ TRONG CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG 


Khách đến thâm quan bảo tàng rất nhiều đối tượng và với mục đích cũng rất 
khác nhau. Khách trong nước, khách quốc tế, mục đích tìm hiểu, nghiên cứu về các lĩnh 
vực: Đất nước, con người, xã hội, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật... thông 
ua thời gian thâm quan mà khách thu luợm được những kiến thức, trí thức với mức độ 
khác nhau tuỳ theo thành phần, nghề nghiệp, tuổi tác... 


Một trong những nhu cầu khá cần thiết của khách thăm quan là: 


- Được thoả mãn nhu cầu phục vụ tại chỗ (nhu cầu ân nhẹ, giải khắt, nghỉ ngơi, 
thư giãn). 

~ Được lưu lại những hình ảnh, kỷ vật tư liệu để tự mình làm phong phú thêm kiến 
thức của khách thăm quan. 

Trong các bảo tàng cũ, khối này cũng được bố trí trong cơ cấu (bố cục) mặt bằng, 
tuy nhiên nó chưa được coi trọng, các nơi nghỉ ngơi thư giãn có thể chỉ được bố trí xen 
kề với các không gian trưng bày, để khách thăm quan đỡ mệt mỏi cảng thẳng khi phải đỉ 
theo một dây chuyển dài và liên tục, đó là các hiên nghỉ (logia) hoặc hành lang, có thể 
có phòng nhỏ để giải lao hút thuốc, vệ sinh... Các phòng, quầy bán các kỷ niệm phẩm 
được bố trí ở sảnh (nơi ra vào của khách thăm quan). 

Trong những năm gần đây (từ 1970 - nay) khối dịch vụ bảo tầng được chú trọng hơn 
trước vì những lý do sau: 


6] 


+ Nhụ cầu của khách thâm quan đòi hỏi ngày một cao hơn, phong phú hơn. 


+ Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ đã ngày càng mở rộng hơn đáp ứng 
nhu cầu của khách thăm quan, hoàn thiện hơn. 


- Khối dịch vụ bảo tàng bao gồm các phòng: 

a) Khối ăn nhẹ (fast - food) và giải khát. Khách thăm quan trong thời gian đài, nhu 
cầu an uống là rất cân thiết. Vì vậy, khối này cần có các phòng ăn đại trà, ăn riêng, uống 
ngồi nghỉ, nơi chuẩn bị và bếp nấu (gọn, nhẹ, thiết bị điện cao cấp...) 

b) Phòng nghỉ ngơi thư giãn: Thường kết hợp với phòng ân, hoặc có thể tách riêng 
thành các sảnh tầng nghỉ, các hiên, hoặc chỗ phình ra của các nhà cầu... 

e) Các quầy bán: Đỗ lưu niệm, vật kỷ niệm, các loại tranh (sao chép từ nguyên bản) 
ảnh chép, các loại tượng, phù điêu thu nhỏ hoặc sao y nguyên gốc. Các sản phẩm mỹ 
nghệ phỏng theo các mẫu vật quý hiếm... 

4) Các dịch vụ nhục: chụp ảnh lưu niệm (lấy ngay) quay băng video, đĩa CD, DVD, 
tại chỗ; cho thuê các trang phục đồ trang sức. để minh họa mô tả... Thí dụ: khách thăm. 
quan có nhu cầu đóng vai các nhân vật thời quá khứ, đóng vai vua, hoàng hậu, tướng, 
Tĩnh... thời xa xưa. Dịch vụ này cho thuê mượn đầy đủ quần áo, mũ, kiếm cung, ngựa, 
ngai vàng v...v... để chụp tấm ảnh kỷ niệm. 

e) Các xưởng sản xuất đỏ thủ công mỹ nghệ với các nghệ nhân chế tác các sản phẩm 
mỹ nghệ phóng to, thu nhỏ các bức tranh cổ, minh hoạ các đồ dùng, cổ vật v.v... Xưởng 
này thường kết hợp hoặc để gần các xưởng trang phục chế vật phẩm, một mặt tận dụng 
được nguyên vật liệu, trang thiết bị ... mặt khác tận dụng được nguồn nhân lực có sẩn 
trong bảo tàng (thợ thủ công, mỹ nghệ, chế tác vàng bạc đá quý...). Như vậy sẽ đạt được 
vấn để phục vụ khách thăm quan tốt để có được sự kinh doanh hiệu quả, chính đáng. 
Thiết kế khối địch vụ trong bảo tàng cần phải chú ý những vấn để sau: 

~ Số lượng phòng, chỗ quây (bán, phục vụ) được quyết định phải điều tra số lượng 
khách thầm quan thường xuyên, các ngày, mùa cao điểm trong nâm; tới bảo tàng - nhu 
cầu trước mắt và những dự báo trong tương lai. 


~ Thể loại dịch vụ: Phải căn cứ việc điều tra các dịch vụ công cộng đã có trong mạng 
lưới công trình công cộng xung quanh khu vực xây dựng công trình bảo tàng - bán kính 
phục vụ; các hướng giao thông chính. 


'Thị hiếu, thói quen (phong tục tập quán) của các loại đối tượng khách thăm quan 
đến bảo tàng, chú ý các loại khách du lịch nước ngoài bởi vì dịch vụ là các "quà lưu 
niệm”. Vật chất còn mang ý nghĩa tuyên truyền (tính thần) vẻ lịch sử, đất nước con 
người với bạn bè quốc tế xa gần... 


~ Lựa chọn vị trí xây dựng khối địch vụ trong tổng thể công trình bảo tàng phải chú 
ý, không gây rối loạn dây chuyển công năng sử dụng các khối phòng chức năng, chủ yếu. 


62 


(phòng trưng bày, kể cả sản vườn trưng bày). Hình khối thẩm mỹ không được chỉ phối 
tới ý đồ tư tưởng chủ đạo (ngôn ngữ mà bảo tàng cần biểu đạt) 

- Phải xác định rõ, khối này chỉ là khối phụ trong công trình bảo tầng, không vì một 
lý do nào đấy mà để nó phát triển quá mức làm sai lệch ý đồ ban đầu là một công trình 
công cộng mang tính chất văn hoá. Nên cân nhắc về tỷ lệ diện tích (S-m2) và khối tích 
(V-m”) của công trình bảo tàng. 


Hình 2-45. 
A: Mặt bằng tắng trệt (một); B: Mặt bằng tầng 2. 
Bổ cục tập trang hợp khối có địch vụ đặt ở cốt thấp tầng trệt 
1. Dịch vụ ăn uống; 2. Dịch vụ đồ lưu niệm và các dịch vụ khác. 


(c kiểu liên hợp. 
1. Khối phòng trưng bày; 2. Dịch vụ giải khát và quáy bán các dịch vụ khác; 
3. Khối hội trường địch vụ khảo cứu; 4. Sản trưng bày - có thể kết hợp với 
xân cảnh, nghỉ; 5. Khối kho - kỹ thuật, hành chính quản lý điều hành... 


63 


Hình 2-47. Bố cục liên hợp 
1. Sảnh; 2.3. Dịch vụ: +4. Trưng bày: 5. Trưng bày thường xuyên kiểu triển lãm, 
loại không gian thoáng có mái che và không có tường bao xưng quanh: 
(có thể sale polyvalent); 6. Sâm trưng bày kết hợp sản dạo, nghỉ giải lao. 


Ngoài ra khối này cồn có thể phân tán ra để kết hợp với các chức năng khác trong 
tổng thể công trình bảo tàng. 

~ Trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ trong khối địch vụ bảo tàng. 

Do sự tiến bộ nhanh của khoa học kỹ thuật - công nghệ, ngày nay người ta áp dụng, 


những loại thiết bị công nghệ khá hiện đại trong các xưởng thủ công, xưởng trang phục 
chế, chế tác tỉnh vi. 


- Gia công gỗ: ngâm tẩm, chống mối mọt, máy cưa, đục, máy bào, gia công đánh 
bóng, đồ gỗ mỹ nghệ. Các loại tranh khắc, tượng gỗ... 


- Đồ mạ: công nghệ mạ kim loại (kẽm, đồng, vàng, bạc) áp dụng kỹ thuật điện 
phân... 

- Đồ kim loại: máy đúc khuôn bằng hơi gas, trạm khắc bằng các loại máy mài, máy 
dập, đột. gồ. cất kim loại. 


- Đồ vải da: Các loại máy cắt, may, thêu, trang trí, in nhuộm, hồ, gia công đồ da 


- Đồ thuỷ tình, pha lê: máy mài đánh bóng, máy phun cát, ïn trên thuỷ tỉnh, nhuộm 
mầu phalê. 


- Các loại đồ thủ công mỹ nghệ: Trạm khắc, gò, đũa vàng bạc, đá quý, song ngà... 


Qua những thí dụ trên, người ta trang bị các máy móc, trang thiết bị công nghệ 
biện dại tiên tiến hỗ trợ cho bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ cao của các nghệ nhân, hoạ 


64 


sỹ, điêu khắc gia nhằm đám bảo chất lượng sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, sản 
xuất nhanh. 

Một điều khá quan trọng là phải đảm bảo: 

+ Yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ồn, bụi, hơi mùi cho khu vực bảo tàng. 

+ Nén kết hợp các thiết bị, máy móc của khu dịch vụ (xưởng kho sản xuất) với khu 
xưởng. kho trang phục chế của bảo tầng. 

+ Tận dụng nguồn nhàn lực: các lực lượng thiết kế, sáng tác mẫu vật, thợ thủ công, 
các nghệ nhân có tay nghề cao. 

+ Đảm bảo đây chuyển công nghệ từ kho nguyên liệu - xưởng sản xuất - kho - quầy 
bán và các tủ, giá trưng bày, 

~ Trang thiết bị chung cho công trình bảo tàng: 

Nói chung trong các công trình bảo tàng hiện nay thường sử dụng các loại trang 
thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại. nó không chí nhằm phục vụ cho việc giữ gìn, bảo 
quản vật phẩm, hiện vật mà còn phục vụ cho người thm quan, người công tác, phục vụ, 
làm việc nghiên cứu trong công trình bảo tàng. Trang thiết bị bao gồm: 

* Máy điền hoà trang rảm. Mục đích đâm bảo tốt cho môi trường vì khí hậu cho các 
phòng trưng bày, nghiên cứu, phục vụ cũng như bảo quản vật phẩm, hiện vật cung cấp 
nhiệt độ (mát vẻ mùa hè, ấm vẻ mùa đông, hay đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho con 
người và vật phẩm - hiện vật trưng bày), 

Điều tiết độ ấm (ôn ấm độ); cung cấp nguồn không khí sạch (loại bỏ khí hay các 
không khí đã nhiễm bẩn ra ngoài theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh quy định). Điều hoà 
tốc độ gió nhằm thoả mãn nhu cầu thông thoáng khí. 


* Lò đun. trung tâm cấp nhiệt 


Cùng cấp nhiệt (hơi nóng) cho các phòng cần làm "khô" vật phẩm và hiện vật trưng 
bày, cho các labô làm việc trong các quá trình hoá học. 


Cung cấp nước nóng cho các hệ thống sưởi ấm(mùa đóng) cũng cung cấp nước nóng 
cho các xưởng sản xuât các labổ. 


Tạo môi trường “nhiệt ẩm” cần thiết cho khu vực kho, xưởng, mẫu 


* Trung tâm điện lạnh - các kho lạnh: 


Nhiều loại kho vật phẩm, một số phòng thí nghiệm cần đảm bảo nhiệt độ thấp (lạnh) 
để bảo quản các vật phẩm và hiện vật trong điều kiện lạnh (một số loại nấm. thực vật, 
động vật) cần phải giữ gìn chúng trong điều kiện (nguyên gốc) thường kèm theo nguồn. 
xáng có lựa chọn, lọc khử các tia sáng cho bước sáng không thích hợp. 


Ngoài ra còn có các trang thiết bị như: 
~ Trạm điện (máy phát điện) biến thế riêng. 


~ Trạm bơm cung cấp nước. 

~ Trạm xử lý nước bẩn. 

- Và các loại thiết bị đặc chủng dùng cho công trình bảo tầng, tuỳ theo tính chất, 
yêu cầu riêng của lừng loại bảo tầng mà trang bị các loại máy móc chuyên dùng khác... 


2.7. KHỐI ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ PHỤC VỤ TRONG CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG. 

Để đảm bảo cho công trình bảo tàng hoạt động được hiệu quả, người thiết kế phải 
quan tâm đến khối điều hành, quản lý, phục vụ trong bảo tàng. 

* Yêu câu chưng: 

- Đảm bảo mối quan hệ trực tiếp với các khối chức năng: khối trưng bày, khối kho, 
xưởng, kỹ thuật, khối dịch vụ, khối khảo cứu. Tuy có mối quan hệ trực tiếp, song phải 
đảm bảo tính độc lập tương đối (các cửa ngăn một chiểu hoặc bố trí các cốt cao độ khác. 
nhau) nhằm đảm bảo sự hoạt động thuận lợi, hiệu quả trong thời gian dài. 


~ Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về diện tích, khối tích, nội thất, trang thiết bị 
cũng như điều kiện môi trường thích hợp nhất cho các phòng khối này, 

- Về hình khối thẩm mỹ: khối này là một bộ phận công trình, tuy không chiếm ở vị 
trí chú đạo trong tổng thể, song nó phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong toàn bố 
cục (nhất là đối với những công trình bảo tàng có bố cục phân tán; một số bản thiết kế 
đã không coi trọng nó, nên thường đùng những ngôi nhà tạm, hoặc xây xen kẽ, chấp vá, 
lúc đó sẽ "phá vỡ" những ý đồ chủ đạo trong tổng thể của công trình bảo tàng). 

* Nội dung cơ bản của khối điều hành, quản lý và phục vụ. 

Khối điều hành, quản lý và phục vụ này được phân chia thành các nhóm phòng chức 
năng như sau: 


a) Nhóm các phòng điều hành: 
~ Các phòng lãnh đạo, chỉ đạo theo ngành đọc. 


- Trung tâm điều hành: có quan hệ đối ngoại với các cơ quan chuyên môn về ngành 
báo tồn, bảo tầng, văn hoá, lịch sử, khảo cổ học, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật. 


~ Trung tâm thông tin tư liệu, trong nước và quốc tế. 
~ Các cán bộ nghiệp vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực bảo tàng. 


~ Chỉ đạo chung về hoạt động của bảo tàng và mạng lưới (hệ thống) bảo tầng trong 
khu vực, toàn quốc... 


b) Nhóm các phòng quản lý: 
~ Các cán bộ quản lý vật phẩm, hiện vật trưng bày quản lý các chương trình hoạt 


động của bảo tầng. 


66 


~ Các bộ phận quản lý chuyên môn, con người. 
- Kế hoạch, tài chính, kế toán. 


~ Quản lý vật tư, vật liệu, trang thiết bị phục vụ cho công việc trang phục chế, bảo. 
quản, giữ an toàn vật phẩm, hiện vật trưng bày 


~ Quản lý năng lượng, nhiên liệu, vệ sinh an toàn, môi trường. 


~ Các trung tâm thông tin theo dõi điều hành quản lý hoạt động chung, riêng trong. 
bảo tầng. 


Hình 2-48. Khối điều hành quản lý và phục vụ bố trí 
A- Kiểu phân tán; B- Kiểu riêng trong một khối nhà của bảo tàng; 


€- Kiểu kết hợp giữa phần xáy dựng riêng kết hợp phần 
nằm ở tầng ngôi nhà chính của bảo tàng. 


67 


~ Quản lý các trang thiết bị bảo đảm an toàn (chống cháy nồ, để phòng các sự cố bất 
thường của tự nhiên, bão lụt, ngập, động đất) các phương tiện bảo vệ chống trộm cắp vật 
phẩm và hiện vật quý (có giá trị kinh tế, lịch sử, khoa học kỹ thuật...) các nhu cầu trùng 
tu. bảo dưỡng định kỳ. đột xuất... 


e) Nhóm các phòng phục vụ: 

~ Các phòng phục vụ thường bố trí xen kẽ hoặc tập trung vào một ngôi nhà, hay một 
bộ phận phòng trong bố cục chung của công trình bảo tàng gồm các phòng sau đây: 

~ Phòng phục vụ kỹ thuật, công nghệ như phòng sửa soạn dụng cụ, thay quấn áo, vệ 
xinh cho khối phòng kho - xưởng sản xuất - xưởng trang phục chế: 

- Phòng sửa chữa các loại dụng cụ: tủ, giá, kệ, bàn ghế, các thiết bị điện nước, sửa 
chữa máy công cụ cơ điện - các loại thiết bị điện, diện tử, hệ thống thông tin liên lạc. 


~ Các phòng nghỉ, tập dượt của thuyết trình viên, thuyết minh (nam, nữ riêng biệU. 


- Nơi bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, các thiết bị công cụ, máy móc cho các khối 
chức nàng. 


68 


Chương 3 
BỐ CỤC MẶT BẰNG - HÌNH KHỐI 
CỦA CÔNG TRÌNH BẢO TẰNG 


Ngày nay các loại bảo tàng trên thế giới rất phong phú và đa dạng, nhiều bảo tàng 
chuyển đổi từ các công trình khác mà thành. Thí dụ: Bảo tàng lớn Louvre nguyên trước 
kia là cung điện của nhà vua (xem hình vẽ 3-1a. 


Ib); Bảo tàng Cð cung (Trung Quốc) 
lế và Hoàng tộc; Bảo tầng Quản đội 
(Hà Nội - Việt Nam) trước kia là nhà làm việc của Toà Đốc lý thời thuộc Pháp. Rất 
nhiều các bảo tàng nhất là ở Châu Âu trướ 


trước kia cũng là nơi ở và làm việc của các Hoàng 


kia là lâu đài của các lãnh chúa, công hấu, 
bá tước quý tộc. Cũng có nhiều dị tích, chứng tích được tôn 


lại hoặc mô phỏng bằng 
cả một vùng hàng trâm hecta, rồi ở trên khu đó người ta xây dựng các loại bảo tàng 
Khu Hirosima (Nhật Bản), khu Lidixe, khu BucKherVan, hay khu Điện Biên Phủ. 
Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Củ Chỉ, Cung đình Huế (Việt Nam) là những di tích kiến 
trúc được duy tu, bảo tổn, phục hồi lại để chính công trình đó là những hiện vật thực 
nhất của bảo tàng 


“rẻ 
Hình 3-1a. Toàn cảnh bảo tàng Louvre Pariss (Pháp) 


69 


Có thể tạm phân chia như sau: 

+ Bảo tầng hiện tại là các công trình cũ đo chuyển đổi mà thành (được giữ nguyên 
dáng vẻ bể ngoài về hình khối, mặt đứng, chỉ tiết kiến trúc). 

+ Bảo tàng ngày nay là các công trình cũ (giữ lại phần chính) sau đó có thể xây 
dựng thêm các khối chức năng nào đó cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bảo tầng. 

+ Bảo tầng được xây dựng mới hoàn toàn trong khuôn viên của di tích, chứng tích 
lịch sử. Khu này được phục hồi, tôn tạo lại như nguyên gốc của nó và trở thành một 
phần trưng bày của bảo tàng (trong nhà hoặc ngoài trời). 


+ Bảo tàng là công trình mới, được lựa chọn xây dựng trên khu đất hoàn toàn mới 
trong đó thị hoặc vùng dân cư nào đó. Loại bảo tàng này được xây dựng rất nhiều, nhất 
là những năm cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX. Đặc biệt là sau những cuộc Đại chiến thế 
giới 1 (1914 - 1918) và Đại chiến thế giới 2 (1934 - 1945) hay các nước mới giành được 
độc lập, thống nhất đất nước sau các cuộc nội chiến, kháng chiến kéo dài. Như Việt 
Nam, sau khi Cách mạng tháng Tám (1945) thắng lợi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hoà ra đời, năm 1954 giải phóng một nửa đất nước và sau năm 1975 giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước. Các loại bảo tàng được xây dựng nhiều ở các đô thị lớn hoặc 
các vùng có các di tích, chứng tích lịch sử của chiến tranh... 

"Thí dụ ở Trung Quốc, Liên Xô (cũ) nước Nga ngày nay cũng như một số quốc gia 
khác ớ Châu Âu, cũng như trên thế giới đều có những bảo tàng hay bảo tàng kèm với 
khu di tích chứng tích lịch sử khu di tích lịch sử chiến thắng ở XauIuu (hình 3.24, b, c). 

Nghiên cứu về bổ cục mặt bằng - hình khối công trình bảo tàng có ý nghĩa và mục 
đích quan trọng như sau: 

+ Giúp cho những người quản lý về mạng lưới công trình bảo tàng tại các địa 
phương. các vùng, hay toàn quốc có kế hoạch đâu tư xây dựng vẻ thể loại bảo tầng cũng 
như quy mô của chúng (ngành dọc: Bộ vân hoá - Thông tỉn). 

+ Tạo điều kiện cho các nhà quy hoạch có được những số liệu tư liệu ban đầu (diện 
tích đất xây dựng, số tầng cao và các chỉ số cần thiết khác) chỉ giới xây dựng: ranh giới 
khu đất, khu đất dự trữ để phát triển trong tương lãi... 

+ Giúp cho các cơ quan; chính quyền, pháp luật, văn hoá, tài chính, ngân hàng, kế 
hoạch có chương trình vẻ nguồn vốn đầu tư xây dựng, thời gian xây dựng. sử dụng (hoạt 
động) hiệu quả. 

+ Giúp cho nhà thiết kế, các kiến trúc sư và các ngành chuyên môn khác (thẩm định, 
xét duyệt, kiểm tra theo dõi thi công xây dựng) có được những kiến thức khoa học nhằm 
đảm bảo những yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ của công trình bảo tàng. 


71 


Hình 3-2a. Toàn cảnh: 
khu dĩ tích lịch sử chiến 
tranh ở \a1zame Liên Xô 


S Sen th . 
Hình 3-2b. Toàn cảnh 


Hình 3-24. Biểu trưng 


trên lối vào chính 


Hình 3-2e. Bức tượng 
lưu danh các anh hùng 


liệt sỹ 


73 


+ Giúp cho các cần bộ chuyên ngành bảo tàng và ngành văn hoá có những kiến thức 
khoa học về: 

- Chương trình (kịch bản) trưng bày hiện vật, vật phẩm. 

- Trang thiết bị cho các không gian trưng bày nhằm vào đối tượng khách tham quan: 
hiệu quả thụ cảm cao nhất và vào đối tượng vật phẩm, hiện vật được gìn giữ, bảo quản 
tốt nhất. Và những điều kiện cần thiết khác để phát huy hiệu quả sử dụng (hoạt động) 
phục vụ của công trình bảo tầng. 


3.1. BỐ CỤC MẶT BẰNG CỦA BẢO TÀNG 

1. Bố cục tập trung hợp khối. 

“Toàn bộ các khối chức năng được bố trí trong một khối nhà. 

a) Bố cục tập trung hợp khối: Nhà bảo tàng có mặt bằng trải đài (hình chữ nhật) 
thường gập trong các bảo tàng cũ (Berlin hình 3-3a và 3-3b) hoậc công trình khác 
chuyển đổi thành bảo tàng (Bảo tàng Quân đội - Hà Nội hình 3-4a và 3-4b). 

b) Bố cục hợp khối tập trung có hình chữ ” U ", chữ " L ", hoặc chữ " H ", có sân 
trong, sân dạng hở. (Hình chữ D) Bảo tàng Lourve (Paris - Pháp). 

e) Bố cục tập trung hợp khối có 1 hoặc 2 sân trong, sân trong có thể là nơi nghỉ ngơi, 
đi dạo hoặc các không gian trưng bày ngoài trời (hình 3-5) các loại bảo tàng như Bảo 
tàng cổ sinh học (Nga) hoặc Bảo tàng Quốc gia Howeit. 

d) Bố cục tập trung hợp khối, ở giữa là không gian thông tầng có lợp mái, trong có 
dây chuyển bố trí theo kiểu" phóng xạ” các phòng trưng bày bao quanh, ở giữa là không 
gian lớn, ở đây có thể là phòng trưng bày chung, để trưng bày các vật phẩm có kích 
thước lớn (hình mặt bằng E). 

Là bảo tầng Gulgekhem (WaighU) E (hình 3-7). 

Bảo tầng Caracate (Nimayer Ossca) G (hình 3-8). 

Bảo tàng Louis Finot - Bảo tàng Lịch sử (Hà Nội - Việt Nam) (hình 3-12). 

Khi lựa chọn ý tưởng kiến trúc cho đồ án thiết kế bảo tàng dạng bổ cục tập trung 
hợp khối phải lưu ý các yếu tố sau: 

* Ý tưởng kiến trúc mà công trình bảo tàng cần biểu đạt. cần có ngôn ngữ đơn giản, 
cô đọng trên một không gian tự nhiên hay không gian chật trội nào đó. Điều này cũng, 
do ý đồ chủ quan của các kiến trúc sư - tác giả của đồ án. Thí dụ: Bảo tàng Caracat. 
'Venesuela của Ossca Nimayer; Bảo tầng Gulgekhem tại New York (F.L.WighU). Hoặc 
bảo tầng nghệ thuật của Mis van đer Rohe). 


T4 


Hình 3-4a. Tổng mặt bằng Bảo tàng Quân đội (28A Điện Biên Phủ - Ba Đình - Hà Nội) 
1.Trưng bày phân mở đâu; 2. Sa bàn chiến địch Điện Biên Phi: 
3. Trưng bày giai đoạn 1955-1975; 4. Sa bàn chiến dịch Hồ Chí Minh: 
5. Trưng bày 30 năm chiến tranh giải phóng: 6. Trưng bày từ nấm 1976 đến nay: 
7.Trưng bày chuyên đế; 8. Cột cờ thành Hà Nội; 9. Nhà làm việc: 10. Thường trực 


76 


Hình 3-4b. Phối cảnh Bảo tàng Quân đội 


Hình 3-5a. Mõ hình toàn cảnh bảo từng cổ sinh học 
Tại Léniagrade (Nga) 
KTS. ĐÄOI'A1 B1IATMÁ, &O1L14TO/OB 


T1 


Hình 3-Sb. Mặt bằng tổng thể bảo tàng cổ sinh học 
Tại Lêningrát (Nga) 
KTS. BKOI'AMI. BMATWV, O1L71T0/108 


Hình 3-5e. Nội thất phòng trưng bảy bảo tàng cổ sinh học 


Hình 3-6. Bảo tàng Quốc gia Koweit 
Tác giả: Michel Ecocharo (Pháp) 
a) Mặt bằng tổng thể; b) 4 Block của bảo tăng Koweit; c) Phối cảnh tổng thể 


79 


Hình 3-6. Bảo tàng Quốc gia Koweit 


Tác giả: Michel 


4) Phối cảnh tổng thể; e) Phối cảnh góc 


§0 


Hình 3-7a, b. Bảo tàng Solomon R.Guggerkeim New York 
KTS: Frank LLoyd Wrighit 
a) Nhìn từ đường chính; b) Toàn cảnh bảo tàng 1982-1992 


Hình 3-7c, d. Bảo tàng Solomon R.Gusgerkeim New York 


KTS: Frank LLoyd Wriglu 
©) Nội thất nhìn từ phòng trung tâm; d) Mô hình bảo tàng R.Guggerkeim New York 


83 


Hình 3-8a, b, e, đ. Bảo tàng Caracat (Venezuela) 
KTS: Oscar Nimeyer 
a4) Toàn cảnh; b) Mặt bằng: c) Mặt cắt; d) Phác thảo ý đồ nội thất mặt bằng: 


§4 


* Quy mô của bảo tàng bằng số lượng hiện vật, vật phẩm trưng bày, kích thước, hình 
đáng và các đòi hỏi có tính đặc thù của từng loại hiện vật. 
* Tính chất của vật phẩm, hiện vật trưng bày, sự đòi hỏi vẻ chiếu sáng nhân tạo, 


chiếu sáng tự nhiên, các yếu tố về khí hậu thời tiết khác của khu vực 


* Việc sắp xếp hiện vật theo chương trình (kịch bản) có tính chất điển giải (dẫn dắt, 
hướng dẫn một cách trật tự theo quy trình của người xem bảo tàng). 

* Bố cục tập trung hợp khối là: ánh sáng tự nhiên, thông thoáng tự nhiên bị hạn chế 
khó bố trí các không gian phụ: kho, kỹ thuật, hành chính, điều hành, dịch vụ bảo tàng... 

Lựa chọn hệ kết cấu phù hợp với các loại không gian trưng bày, nên vận dụng linh 
hoạt các hệ kết cấu để có các loại không gian lớn, trung bình và nhỏ phù hợp với từng 
loại vật phẩm, hiện vật trưng bày trong một số trường hợp người ta có thể sử dụng hệ 
môdun linh hoạt, hệ kết cấu không gian phù hợp (địng hình) và không gian linh hoạt 
một phương pháp thiết kế tốt mà kiến trúc sư Le Corbusier áp dụng hiệu quả và những 
năm 1950 - 1960 của thế kỷ XX. 

* Chú ý tới hệ thống kỹ thuật (hệ thống điện chiếu sáng, thông hơi, thoáng gió 
cưỡng bức, điều hoà khí hậu, nhất là hệ thống an toàn thoát người (bình thường và bất 
thường khi có sự cố xảy ra). Nhất là phải bố trí hệ thống phòng gian, bảo mật một cách 
tỷ mỷ, chỉ tiết và hiệu quả nhất. 

* Hình khối, mặt đứng kiến trúc của dạng bố cục tập trung hợp khối: có thể nêu ra 
các loại sau: 


Hình 3-9 


86 


~ Mặt bằng công trình bảo tàng là (hợp khối) tập trung đơn giản theo hình chữ nhất 
{- ) chữ U; L¿ H, tuy nhiên về hình khối mặt đứng lại được chia theo những biến đổi của 
quy luật (chủ yếu - thứ yếu; chính - phụ, hoặc luật " hô - ứng " chữ sơn). Loại bố cục 
này thường gặp trong những bảo tàng cổ ở Châu Âu; 

~ Mặt bằng công trình bảo tàng là loại tập trung hợp khối theo dạng hình học vuông. 
vức, tròn trịa, vành khăn,... Hình khối mặt đứng là một khối đơn giản. (Hoặc Bảo tàng 
cảm của hình khối khá đơn giản, cô đọng và hoành tráng, dễ 
gây ấn tượng mạnh với người xem. Khi sử dụng loại bố cục này phải chú ý tới hướng 
nhìn, tầm nhìn từ các phía tới công trình, cũng như xem xét khung cảnh xung quanh 
(phông nền) để áp dụng quy luật thị giác của người quan sát như các yếu tố: hài hoà, 
thống nhất hoặc yếu tố dị biến, tương phản. Người ta thường dựa vào các đặc điểm: 


+ Ý đồ tư tưởng chủ đạo của tác giả. 

+ Đặc điểm của khung cảnh thiên nhiên và quần thể kiến trúc có sân ở xung quanh 
khu vực xây dựng bảo tầng. 

+ Xác định các khả năng quan sát của mọi người từ bên ngoài tới công trình bảo 
tầng (khoảng cách - tâm nhìn), góc nhìn từ các hướng nhìn và góc nhìn tốt nhất của số 
đông người và thời gian nhìn " nhiều ít " trong thực tế. 

Người thiết kế phải luôn chú ý tới những quy luật đặc biệt của thị giác của con 
người để có thể khai thác triệt để những yếu tố có lợi cho chủ để về hình khối, mặt đứng 
của công trình, đồng thời biết hạn chế hoặc triệt tiêu những yếu tố bất lợi do quy luật 
đặc biệt của thị giác gây ra 

Nắm vững những tiêu chí đánh giá kiến trúc: 

® Cảm thụ về khối, hình. 

® Cảm thụ vẻ mảng (đặc, rông, sáng tối) 

® Cảm thụ về nét (độ to nhỏ, dầy theo chiều hướng của đường nét, hình dáng nét...) 

« Cảm thụ về chất liệu (xù xì, lắng bóng, đặc chắc, thô mộc, rỗng trong hay 
trong sáng...). 

© Cảm thụ vẻ màu sắc (ít hệ mầu ” nóng ", " tối ", hoặc " lạnh ", " sáng " hay 
trung gian...). 

2. Bố cục phân tán 

Các bộ phận chức năng của công trình có thể nhóm gộp theo từng hạng mục, mỗi 
hạng mục chức năng sử dụng được sắp xếp vào một ngôi nhà, nối các công trình (riêng 
lở) bảng hành lang, nhà cấu... để tổ hợp thành một công trình bảo tàng; nghĩa là bảo tàng 
gồm nhiều ngôi nhà. Bố cục phân tán gồm có các loại sau: 


87 


a) Bảo tàng là ngôi nhà cũ được chuyển đổi chức năng, tiếp đó lấy thêm một ngôi 
nhà cũ khác ở bên cạnh hoặc xây thêm một ngôi nhà mới ở khu đất kẻ bên (hình 3-1 L). 


t—¬ 


Hình 3-11. 

1. Ngôi nhà cả có chuyến đổi 
thành bảo tàng (nhà chính khối 
trưng bày): 2. Ngôi nhà cũ có sẵn, 
lấy thêm thành khối hành chính. 
khối nghiên cứu; 3. Ngôi nhà mới 
vây thêm trên khu đất kế cận. 


b) Bảo tàng có bố cục phân tán được xây dựng mới hoàn toàn, có các kiểu bố cục 
như sau: 


b-1 Các khối nhà có bố cục theo kiểu "nội công ngoại quốc” các ngôi nhà được nối 
với nhau bằng nhà cầu xen kẽ là sân vườn. Thí dụ Bảo tàng Việt Bắc (Thái Nguyên Việt 
Nam) tác giả Kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp. 

b-2 Các khối nhà riêng được nối với nhau bằng nhà cầu (tròn) quanh một khối trung 
tâm hình tròn giữa trưng bày chung c6 các hiện vật kích thước lớn như các sa bàn, mô 
hình, các panô loại lớn (panorama). Các khối nhà có xen kẽ sân vườn nghỉ, dạo hay các 
sản trưng bày ngoài trời (bố trí linh hoạ). 


Ghỉ chu 
1. Khối khánh tiết (tiếp đồn) 

2. Các phòng trưng bày theo từng chuyên để, tuân thủ kịch bản - chương trình trưng bày. 
3. Khối hội trường, khảo cứu. 

4. Khối hành chính quản trị, điều hành, kho kỹ thuật... Các khối như địch vụ bảo tàng, 

3. Có thể đặt ở các tẳng dưới (tầng trệt hoặc tầng hầm, sous-sol) 


88 


a) 


Lối vào Tầng dưới 


Hình 3-12. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
25 Tôn Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
4) Phối cảnh mặt phía trước; b) Tầng trên; c) Tầng dưới 


§9 


1.Phòng tưng bây Văn hoá các độn tộc 
nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, 

`. Phòng trưng bây vân hoá cóc dân tộc 
nhôm ngôn ngữ Tây - hải 

3. Phông trưng bày vân hoá các đân lộc 


nhôm ngôn ngữ HMông - Dao ' 
Kgdai, Tạng - Miến. 
4. Phòng rừng bày vẫn hoà các dân tóc | 
nhôm ngôn ngữ Mông - Khơne, 
tuớn ngữ Mông 


5, Phông trưng bày vẫn hoả các dân tộc 
nhôm ngôn ngữ Hân, MalaytpBioádi 


Hình 3-13a. Bảo tàng vẫn hoá các dân tộc 
359 Dương Tự Minh - Thành phố Thái Nguyễn 


90 


©) Bảo tàng có bố cục phân tán xây dựng mới hoàn toàn, có cốt cao độ khác nhau. 
Loại bố cục này thường áp dựng ở các khu đất dốc (nhất là các vùng núi, vùng trung 
du... 

Hình vẽ 3-L3 mặt bằng, mặt cắt là thí dụ vẻ bảo tầng có bố cục phân tán trên độ đốc. 


Hình 3-13b 


1. Đồn tiếp, khánh tiết kết hợp hành chính quản trị: 2. Các khối trưng bày trong nhà, có 
thể sân hoặc các phẩm mái của ngói nhà; 3. Các khối kho - kỹ thuật - địch vụ bảo tàng 
trắng hám hoặc sous-sol nếu điểu kiện phà hợp): 4. Có thể kho gồm, các trung tảm kỹ 
thuật phục vụ cho bảo tàng. 


Thí dụ: Bảo tàng Yamaguchi (Nhật Bản) hình 3-14a; 3-14b, 

Khi sử dụng loại bố cục này phải chú ý tới các vấn để sau: 

+ Quy mô của bảo tàng: Căn cứ các số liệu điều trả vẻ: số lượng, chủng loại, kích 
thước vật phẩm, hiện vật trưng bày, số lượng khách tham quan (trong và ngoài nước). Số 
liệu hiện tại và những dự kiến dự báo trong tương lai, vì loại bố cục phân tán này có ưu 
việt là có điều kiện phát triển, mở rộng trong lâu đài (về sau này) 

+ Tính chất, đặc điểm của bảo tàng, liên quan đến yêu cầu trưng bày hiện vật trong 
nhà, ngoài nhà (không gian thoáng hay lộ thiên). Tỷ lệ vẻ số lượng, kích thước chất liệu 
của vật phẩm (theo tỷ lệ % trong nhà, thoáng hở hay lộ thiên) để quyết định các loại 
không gian 

+ Điều kiện tự nhiên, nhân tạo (cơ sở hạ tầng kỹ thuật) của khu đất xây dựng công 
trình bảo tàng, diện tích, hình đáng, kích thước, địa hình, địa mạo (độ đốc, đường đồng 
mức). Hướng giao thông; hướng nắng gió, hướng về tâm quan sắt. 


+ Những điểu kiện pháp lý vẻ sử dụng đất dai, những yêu cầu của quy hoạch đô thị 
(chọn vị trí công trình), bán kính hoặc khoảng cách phục vụ, tỷ lệ điện tích xây dựng 
công trình, số tầng cao quy định, và những quy định tiều chuẩn khác vẻ quy hoạch chỉ 
tiết khu vực xây dựng công trình; chú ý điều kiện dự trữ đất đai để phát triển mở rộng 
công trình bảo tàng trong tương lai. 


9Ị 


92 


Hình 3-14a. Bảo tàng Yamaguchi (Nhật Bản) KTS. Junzo Sakakura 
a) Một góc phối cảnh công trình; b) Mặt bằng tổng thể. 


Hình 3-14b. Bảo tàng Vamaguchi (Nhật Bản) KTS. Junzo Sakakura 
©) Mặt đứng công trình; 4) Mặt bằng táng 1; e) Mặt bằng tắng trưng bảy chính: ƒ) Mặt bêu: 


93 


+ Phát huy những ưu thế (điểm) và chú ý khắc phục những hạn chế của bố cục 
phân tán. 

Uu đi dụng tốt các điều kiện 
tự nhiên: Lẩy ánh sáng thông thoáng gió tự nhiên, có điều kiện yếu tố thiên nhiên vào 
công trình, tại các sân vườn xen kẽ có các tiểu cảnh, cây xanh mặt nước, đường dạo kết 
hợp với vật phẩm - hiện vật trưng bày. Có điều kiện ứng dụng hệ kết cấu nền móng phù 
hợp và phân đợt xây dựng (phụ thuộc điều kiện kinh tế kỹ thuật). 


Do bố trí các ngôi nhà xen kẽ với sân vườn nên tậ 


Nhược điểm: Dễ gây lãng phí đất đai xây dựng, cho nên việc lựa chọn khoảng cách 
sân vườn (độ rộng, khoảng cách phù hợp nhằm tiết kiệm đất xây dựng vừa phù hợp 
với nội dung trưng bày tránh được sự tách biệt gây "loãng" hoặc xáo trộn chương. 
trình trưng bày). 

Đường phục vụ kéo dài, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ vật phẩm - hiện vật 
trưng bày, hệ thống (đường ống, đường dây) điện nước phức tạp kéo dài. Đối với bố cục 
phân tán có cột cao độ (cao thấp) khác nhau phải chú ý hệ thống thoát nước mái, nền sân 
đường tránh những yếu tố tự nhiên bất lợi khác (sụt lở đất trôi, trượt đất. ngập lụt...). 


+ Hình khối công trình: chú ý tới yếu tố thống nhất, đồng bộ trong tổng thể công 
trình. Các công trình đơn vị thường tách rời nhau, sự liên hệ giữa chúng phải xử lý tốt. 
Phải đảm bảo đồng bộ từ khâu thiết kế ban đầu, thống nhất vẻ hệ kết cấu (cột dầm) hình 
thức mái các chỉ tiết cấu tạo, trang trí, mầu sắc, vật liệu. 

Chú ý: các công trình cổ, xây thêm cỏng trình mới. (Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám, 
khi xây mới nhà Thái học phía sau...) Khu di tích Huế phục hồi lại các lăng tẩm... làm 
lại mái của một số ngôi nhà tại khu cung đình Huế... 


Đối với các công trình bảo tàng có bố cục phân tán cốt cao độ khác nhau như ở vùng. 
núi. trung du hay các hiện trạng có độ dốc, bộ phân nối tiếp thường là cầu thang, bậc 
tam cấp hay nhà cầu có độ dốc cần nghiên cứu các chỉ tiết này coi nó như bộ phận liên 
hệ có khả nàng gắn kết, giữa các công trình đơn vị với nhau để tạo nên tổng thể, thống 
nhất hài hoà, tránh được sự tách biệt, chấp vá v..... 


3. Bố cục dạng liên hợp - Bố cục tự do 


Dựa vào cơ sở là phân tích các khối chức năng trong công trình bảo tàng, người 
thiết kế nên xác định các không gian sử dụng chính, không gian phụ trợ, các bộ phận 
giao thông chính. Người ta phân ra các loại bố cục liên hợp đó là sự tập trung các 
khối chức năng cẩn thiết, chủ yếu vào một ngôi nhà, các khối chức năng phụ đặt ở 
ngôi nhà khác được nối với nhau bằng không gian giao thông như nhà cảu, hành lang 
của các phòng phụ hoặc sảnh phụ, hay cầu thang (thang bộ, thang máy, bậc tam cấp, 
đường dốc...). 


9% 


Hình 3-15 bố cục liên hợp thường gặp trong đô thị cũ. Khối nhà chính là công trình 
ăn, khối phụ (phía sau) là xây dựng thêm hoặc từ công trình khác. 


Hình 3-16 bố cục liên hợp dạng thiết kế mới hoàn toàn. Khối chính hợp khối, các 
khối phụ được nối tiếp bằng các không gian giao thông hoặc sản vườn. 


Hình 3-17 bố cục liên hợp theo cốt cao độ khác nhau. Các bộ phận giao thông hoặc 
khối phụ là chuyển tiếp từ cốt thấp sang cao dẫn (miền núi trung du áp dụng). 


đ1ình 3-15 


Hình 3-17 


Ghỉ chú: 
1. Khối trưng bày vật phẩm: 
3. Khối đón tiếp khánh tiết 
3. Hội trường và các phòng nghiên cứu 
4- Nghiên cửu hoặc dịch vụ bảo tàng. 
Š. Khối kho và kỹ thuật hành chính điều hành. 
6. Các xâm trưng bày. 


95 


* Khi áp dụng bố cục liên hợp phải chú ý tới các vấn để sau: 

- Lựa chọn các khối chức năng có liên quan chật chẽ với nhau và bổ trợ hoạt động 
cho nhau trong một chương trình (kịch bản) trưng bày trong bảo tầng. Thông thường thì 
các khôi chức năng như các phòng trưng bày - khối phòng nghiên cứu - hội trường và 
khối phòng địch vụ bảo tầng đặt trong một khối nhà chính. Còn các khối hành chính 
điểu hành, khu vực kho, kỹ thuật, phục vụ đật trong một ngôi nhà khác, có sự liên hệ 
bằng các không gian giao thông. hoặc không gian phụ khác. 

~ Lựa chọn vị trí cho khối chức năng chính - bố cục đạng tập trung thường gặp các 
trường hợp sau: 

« Khu đất ở góc đường phố. trường hợp này hay gặp trong các đô thị. Khi bố trí 
công trình phải tuân theo quy địn| 


tôn trọng các chỉ giới dỏ, chỉ giới xây dụng, cách 
đảo giao thông (lâm điểm) và các phía đường từ 35 - S0m mới được phép mở các cứa, 
cổng ra vào chính (tránh ùn tắc, và tai nạn giao thông). Có bốn cách bố cục như sau; 

A- Khối chủ đạo tròn, lượn theo 2 tuyến phố, cong lồi theo góc lượn của chỉ giới 
xây dựng. 

B- Khởi chủ đạo có tầng 1 lõm vào "ôm lấy" "đảo" giao thông, tầng 2 tròn lồi với 
góc phố. 

C- Khối chủ đạo vát 45° so với góc phố. 

D- Khối chủ đạo giật cấp, lõm vào so với góc phố. 

Thông thường, với khu đất ở ngã tư đường phố có lợi thế vẻ tắm nhìn, nên chọn các 
khối chức năng chính đật ở góc chính theo các trục chính, phụ của công trình bái 
để phát huy lợi thế về tảm nhìn dể chọn hình khối biểu hiện ý đồ tư tưởng của kiến trúc 
bảo tàng đồng thời cho việc lựa chọn hệ kết cấu và vật liệu vào việc trang trí mặt ngoài 
của công trình bảo tàng. k 


"Tuy nhiên loại bố cục liên hợp có vị trí ở góc phố không phải chỉ có góc vuòng mà 
còn có các loại góc nhọn (AI) và góc tù (A2). Khi lựa chọn khối tập trung nên theo 
mạng lưới mödun mở rộng dạng tam giác (A1) hay loại môđun hỗn hợp (A2) 


Phản phụ, các phòng ở ngôi nhà này phân tán phải chú 
1mmôđun kị 


iêu cầu thống nhất vẻ hệ 
ấu, vật liệu cũng như hình thức của tổng thể công trình bảo tầng. 


1. Khối chức năng bố cục tập trung. Các phòng trưng bày, nghiên cứu, hội trường (ở 
tổng trên) phục vụ và dịch vụ của bảo tàng (tầng L). 

3. Khối chức năng bố trí dạng phân tán, như các phòng hành chính, điều hành, kho 
kỹ thuật. phục vụ và các chức năng khác, tuỳ theo yêu cầu cụ thể của khu vực xây dựng 
bảo tàng. 


96 


« Khu đất nằm ở giữa phố: 
Quy định của quy hoạch thành phố vẻ chỉ giới đỏ (ranh giới khu đất) và chỉ gi 
đựng phải đảm bảo cho công trình công cộng nói chung và bảo tàng nói riêng. 


xây 


Bố cục liên hợp trong trường hợp này, nên chọn phần tập trung hợp khối ở vị trí tốt, 
thuận lợi cho giao thông đối nội và đối ngoại cũng như về tẩm nhìn từ các đường giao 
thông tới công trình kể cận về các phía, cũng như sự ảnh hưởng về cảm thụ thẩm mỹ 
giữa chúng trong cảnh quan chung của khu vực, đường phố. 


Bố cục liên hợp nằm ở khu đất có độ dốc thường xảy ra ở các đô thị miễn núi, trung 
du, hoặc các khu đất ở các đô thị khác có điều kiện địa hình đốc thoải. 

Chọn các chức năng tập trung (khối chủ đạo) đặt ở vị trí thuận lợi về: Hướng ánh 
sáng, hướng gió tự nhiên tốt, hướng nhìn thuận lợi và nhất là các cối cao độ (quốc gia và 
vùng địa phương nơi xây dựng). 

Chọn bố cục liên hợp trên khu đất có địa hình dốc thoải, phải chú ý tới hệ thống 
thoát nước mưa bẻ mặt, nước ngầm cũng như các đặc điểm phản ngẩm địa chất thuỷ vân, 
tính chất của đất, nơi xảy dựng. 


Ngoài ba kiểu bố cục cơ bản nêu trên, còn có loại bố cục tự do, loại bố cục này, có 
thể xảy ra ở các loại bảo tàng với các công trình, có các chức năng khác hoặc bảo 
tùng kết hợp với khu di tích, chứng tích lịch sử. Thí dụ: Bảo tàng Hirosima (Nhật Bản) 
và Bảo tàng Hồ Chí Minh (hình 3-19 và 3-20). 


† | Hình 3-20. Bảo tàng Hỏ Chí Minh: 


ởHà Nội (Việt Nam) 


Hình 3-19. 1. Nhà bảo tàng; 2. Lăng chủ tịch 
1. Nhà bảo tàng; Hồ Chí Minh; 3. Khu di tích "nhà sàn”; 
3. Đài tưởng niệm; 3. Khu di tích 4. Vườn cây ao cá Bác Hồ. 


98 


Trong các hình vẽ trên, bảo tàng là một bộ phận trong tổng thể của công trình khu di 
tích. chứng tích lịch sử. 


+ Bảo tàng là một bộ phận của ngôi nhà, ở đó là đi tích, nơi làm việc hoặc sống của 
một danh nhân (gác 2 nhà 48 Hàng Ngang - Hà Nội; gác 2 nhà số 35 Hàng Cân - Hà 
Nội) là chứng tích và nơi làm việc của Bác Hồ. 

+ Bảo tàng là một bộ phận của khu di tích, chứng tích lịch sử. 

+ Bảo tàng Ulianốp, là một khối nhà lớn. 

Bố cục và mặt bằng công trình kiến trúc bảo tàng là một tiền đẻ rất quan trọng để 
sáng tạo hình khối, mật đứng kiến trúc nhà bảo tàng. khi nghiên cứu và quyết định 
phương án bố cục mật bằng, người chủ trì đồ án phải hình dung ngay hình khối mặt 
đứng công trình mà ta còn phải biểu hiện thông qua khối hình của nó. 


'INNG: dư: 


kù 


Hình 3-21 Hình 3-22 
1. Nhà bảo tàng. 2. Di tích - 
nhà tầ cũ được phục hồi 
như xưa; 3. Tưởng niệm, 
4. Các đài, tượng, 


Hình 3-23 
1, Trong sâu trong có ngôi nhà cũ 
của gia đình Lê Nìn lúc sinh thời; 
3. Ngồi nhà cũng chính là vật phẩm 
trưng bày rất có giá trị 


100 


1.1b/1IIOIICK MIEMOIIA. 1611-21 30//1 


Hình 3-23. Bảo tàng 


3.3. BỐ CỤC HÌNH KHỐI - MẶT ĐỨNG BẢO TÀNG 
Dẫn luận: 


Hãy tưởng tượng. khi bạn làm khách đi thăm gia đình ai đó, bạn bè, người thân. Sau 
khi chào hỏi nhau, chủ nhà pha trà tiếp bạn (lẽ thường mà). Bạn ngắm bộ ấm chén pha 
trà qua hình thức của nó (hình dáng; kích cỡ; chất liệu; màu sắc, hoa văn trang trí ) đây 
à cảm xúc ban đầu; khi bạn nhâm nhỉ chén trà mới cảm nhận thêm tính năng của nó là 
bạn cẩm, bạn uống có thích hợp không? Nghĩa là với vật dụng thông thường thì người ta 
cảm nhận nó qua hình thức bên ngoài rồi sau đó mới đến thực đụng của nó. 

Bạn ngồi trong phòng tiếp khách tiếp tục ngắm nghiá những vật dụng (nội thất) 
khác. Xem bức tranh tường, đồ mỹ nghệ trang trí thì chỉ là thưởng ngoạn nghệ thuật mà 
thôi, ít có tính dựng của chúng. 

Khi ta có thời gian đến thăm một nhà bảo tàng nào đó. Có người ngắm nó từ xa đến 
gẩn rồi nhận xét ở mức độ khác nhau, nó đẹp, nó xấu, hay cũng tầm tạm được. Vào 
trong bảo tàng xem hiện vật trưng bày, sau một buổi đi tham quan bạn thu được một bài 
học bổ ích vẻ tỉnh thần, được thoả mãn về những yếu tố phục vụ khác (giải lao, giải khát, 
mua đề lưu niệm...). Ra về bạn ngoái lại ngắm nhìn hình khối chung của nhà bảo tàng, 
ghỉ lại. đấu ấn qua khối hình đường nét chủ đạo và các chỉ tiết khác... 

Vậy ở đây, có những trạng thái khác nhau vẻ cảm thụ: Có người xúc động với ngỏi nhà 
qua cảm tính (phần này chiếm đa s) có người lại thụ cảm nghệ thuật hình thức ngôi nhà bảo 
tàng qua lý tính. Giống như đọc cuốn tiểu thuyết hay xem bộ phim. Không nhất thiết anh phải 
học vẺ sáng tác văn học, hay phải học qua trường điện ảnh. Do vậy, cảm thụ nghệ thuật nói 
chung nghệ thuật kiến trúc noi riêng phục thuộc vào trình độ dân trí. Cái "mặt bảng văn hoá" 
chủng của xã hội. Cảm thụ nghệ thuật kiến trúc qua con đường cảm tính có thể qua sơ đỏ: 


Phân tích theo cách riêng 
hoặc không có phân tích 


Nhận xét đánh giá 
TP kiến trúc 


Cảm thụ nghệ thuật kiến trúc qua con đường lý tính có thể qua sơ đồ: 


Quan sát 


Phân tích qua logic khoa học Ƒ—„| Tổng hợp 
Quan sát Ẩ khoa học 
Ri-qnk Xúc cảm qua vật thể kiến trúc .. Nghệ thuật 
Kiểm nghiệm qua lý thuyết 


So sánh 
cảm tính, 
lý tính 


† Đánh giá tác phẩm kiến trúc —— 


101 


'Vậy cảm thụ nghệ thuật kiến trúc không chỉ bằng cảm tính hay lý tính một cách biệt 
lập khác nhau mà con là sự tổng hợp của nhiều yếu tố tỉnh thản khác. Vậy hình khối 
kiến trúc thục chất chỉ ỏ" (bằng vật chất) được tổ hợp qua hình khối kiến trúc và 
công nghệ bao chứa những chức năng sử dụng. 


Người sáng tác (thiết kế kiến trúc) cụ thể là các kiến trúc sư vạch ra các phương án 
(đồ án) kiến trúc có thể hình dung ra cái ý tưởng bằng hình khối kiến trúc trước, sau đó 
cụ thể nó bằng công năng ở bên trong hình khối đó rồi đến các quá trình hiện thực nó 
(kỹ thuật - công nghệ xây dựng) hoặc có thể hình dung ra các khối chức nâng sử dụng, 
sự sắp xếp chúng trong một quan hệ hữu cơ hoặc theo một quy trình hoạt động nào đó; 
sau đó mới hình dung ra hình khối kiến trúc "bao chứa" các chức năng sử dụng. Cả hai 
cách tư duy, sáng tạo trên đều có thể diễn ra. 

Sau đó là giai đoạn phân tích, so sánh (gọi là so sánh phương án kiến trúc). Theo những 
chuẩn mực của sự đòi hỏi khách quan (tiêu chuẩn, quy định, quy phạm) hoặc đự đoán mức 
độ cảm thụ của quần chúng, theo các yếu tố chủ quan (có thể là kinh nghiệm nghề nghiệp 
của tác giả, tính quyết đoán, mạnh dạn dũng cảm hay có bản lĩnh cao của tác giả). 


Như vậy hình khối kiến trúc nhà bảo tàng giữ vai trò khác quan trọng hơn bởi lẽ: 

- Gây xúc cảm đầu tiên với quần chúng, có để lại ấn tượng tốt với mọi người không: 
giá trị của nó với thời gian, tính quản chúng, tính kế thừa hay là sự chấp nhận của các 
thể hệ sau (con cháu...). 

Ví dụ: 

~ Bảo tàng Gulgenheim (WrighD) 

~ Bảo tàng Tokyo (Lecorbusier) (xem hình vẽ 3-24 và 3-24a). 

- Bảo tàng Caracate (Oscar Nimeyer) 

~ Bảo tầng Mis van der Rohe (Các ảnh, hình vẽ, dẫn chứng) 

~ Đảm bảo được tính thích dụng của nó, nghĩa là sử dụng với hiệu quả cao nhất chứ 
không phải chỉ dùng được một cách thông thường, sử dụng các kỹ thuật, trang thiết bị 
hiện đại, công trình bảo tàng thường có tuổi thọ thời gian tồn tại khá lâu đài (kể cả dự 
kiến đến sự phát triển của bảo tầng trong tương lai). 

Vậy thì tìm hình khối cho công trình nhà bảo tầng có thể bắt đầu từ khi nhận để tài 
(vẽ, tìm tòi, khối hình trước) hoặc là nghiên cứu sau khi đã có cơ cấu (bố cục) mặt bằng? 
hay là tiến hành cùng một lúc giữa việc tìm bố cục mật bằng (thoả mãn yêu cẩu thích 
dụng) với việc hình dung (tưởng tượng) hình khối phù hợp? Chúng ta hẳn cũng đã thấy 
một số cuốn sách kiến trúc, giới thiệu vẻ các tác giả nồi tiếng thế giới, có đãng tải các 


nét vẽ, biểu đạt hình khối (phác bằng tay) của các tác giả đó. Ở đây không bàn nét vẽ 
đẹp, xấu, rung cảm, xúc động đến mức độ nào? Mà hãy lọc ở đó sự tư duy, tìm tòi cái 
trăn trở ngày đêm vì tác phẩm của họ. Qua đó ta thấy công việc tìm tòi hình khối mặt 
nhà cho một cóng trình mang tính tư tưởng, văn hoá, đại diện cho một vùng đất, một dân 
tộc quan trọng ra sao? 


102 


Nói chung về bố cục hình khối, công trình bảo tàng có những loại như sau: 

3) Bảo tầng là một khối theo dạng các hình hình học (khối ký hình học) thí dụ: 

- Bảo tàng Gugelheim (Gugelheim Museum- ở New York (Mỹ) của Frank Loyd 
'Wnight (hình 3-7). 

- Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Tokyo (Nhật Bản) do kiến trúc sư Le Corbusier 
thiết kế (hình 3-24, 3-24b) 

~ Bảo tàng Riodejaneiro (Braxin) (tác giả: Jeoh. Mingpei) thiết kế (hình 3-25) 

~ Bảo tàng Caracate (Venesuela) của Oscar Nimeiyer thiết kế (hình 3-28) 

~ Và một số bảo tàng khác. 

“uy nhiên trong thể loại là một khối hình hình học cũng có thể phân chia ra: 

+ Loại khối để nguyên như bảo tàng Caracate (một khối peramide quay ngược). Một 
chất liệu được làm ngôn ngữ biểu đạt, đơn giản. cô dọng mà hoành tráng, phiêu lưu, 
thách thức, tương phản mạnh với phong cảnh thiên nhiên, đổi núi lúp xúp). 

Hoặc khối mới của bảo tàng Louvre (Zo ming Pei) một khối peramide bằng kết cấu 
thép mạng tỉnh thể với kính trong, tương phản với những hàng cột cổ điển của ngôi nhà cũ. 

+ Loại khối hình hình học có phân vị ngang (bảo tàng Gugelheim - Wiigh\) hoặc 
phân vị đứng, đểu đặn, hoặc các khối riêng biệt. Các loại bảo tàng như bảo tầng Âm 
nhạc Đức - bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Nhật Bản. Cũng có thể thường gặp ở các nhà 
bảo tàng cổ ở Châu Âu; bảo tàng Loure (Pháp), bảo tàng Berlin (Đức) hay bảo tàng Mỹ 
thuật (Việt Nam). Thường là các khối chữ nhật vuông vức, được phân vị đứng nhờ các 
hệ thống cửa sổ, hàng cột hiên hay các tấm che nắng.. 

b) Bảo tầng là một bố cục có nhiều khối hình hình học: Loại bố cục nhiều khối có 
thể có trong bố cục mặt bằng dạng tập trung, phân tán hoặc liên hợp. 

~ Bố cục mật bằng tập trung có thể có hình khối phức tạp (do nhiều khối biến thẻ) 
khối đột biến có thể là không gian chính (phòng trưng bày) có cùng kiểu dáng, song 
khác nhau vẻ độ lớn hoặc nhỏ so với các khối khác kẻ bén và cũng có thể biến đổi từng 
bộ phận trên hình khối, mặt đứng (tầng đất, tầng hảm hay trên mái) xem hình 3-26a, b, c. 

- Bố cục mật bằng dạng phân tấn hay liên hợp, các khối chủ đạo chiếm vị trí thuận 
lợi về hướng nhìn, tầm nhìn thường xuyên liên tục của số đông người, đa số là người di 
bộ. Các khối đột biến đó có thể có sự biến đổi không những về vị trí, kích thước, hình 
kiểu, chất liệu, màu sắc mà còn có thể dùng các quy luật vẻ tương phản dị biến... nó làm 
phong phú thêm về thẩm mỹ, hình khối của công trình bảo tàng. 

- Bảo tàng là một khối hay nhiều khối được đặt trong tổng thể gồm nhiễu công trình 
như tượng đài, di tích, chứng tích lịch sử. 

Hoặc bảo tầng là một bộ phận kiến trúc của một công trình, hay tập hợp công trình 
khác. (Trung tâm Hoà bình và Bảo tàng Hirosima của Nhật Bản). Trong trường hợp này 
sẽ được lựa chọn khối chủ đạo là bảo tàng, là đài tưởng niệm hoặc nhà có di tích là 
chính, phụ theo chủ để của tổng thể cần biểu đạt (xem hình 3-27a, b, c). 


105 


Hình 3-25. Bảo tàng Riodejaneiro 
KTS. Jeoh. Ming Pei 


LurLTTM 


Ñw\W@sat 
WWNN) 


Hình 3-26. 
4) Bảo tàng Guggenheim; b). Bảo tàng nghệ thuật cận đại: Washington D.C 1993. 
KTS. James Ingo Freed; e) Bảo tàng Norman Rockswell - Massaclhuusetts 
(USA) 1987-1992. KTS: Rodert A.M. Serr 


107 


3) 


Hình 3-27. 
a) Bảo tàng lịch sử Washington D.C - KTS. I.M. Pei & Rartrers; 
b) Bảo tàng nghệ thuật Washington E.B. KTS. leoh Ming Pei; 
c) Bảo tàng Louvre Kim tự tháp thuỷ tỉnh. KTS. leoh Ming Pei 


108 


* Thiết kế mặt đứng của công trình bảo tàng. 


Sau khi quyết định lựa chọn hình khối chung của bảo tầng, người thiết kế (kiến trúc 
w) phải nghiên cứu về mặt đứng, nghĩa là nghiên cứu các bề mặt của khối hình đã chọn. 
Khi thiết kế mặt đứng của công trình phải căn cứ vào các hướng nhìn, tẩm nhìn, góc 
nhìn ở các điểm tốt nhất. Sự nghiên cứu các mặt (phẳng) của khối có thể căn cứ vào vị 


trí của công trình: 

+ Công trình đặt ở quảng trường xung 
quanh là sân, đường các điểm nhìn có thể 
ở 3 hoặc 4 phía (xem hình 3-28A). 

+ Công trình bảo tàng đặt ở vị trí góc 
phố tầm nhìn, hướng nhìn có thể ở 2 phía 
chính ! hoặc 2 phía phụ (xem hình 3-28B). 

+ Công trình bảo tàng đặt ở vị trí giữa 
phố có khoảng trống hay quảng trường 
trước công trình, hướng nhìn có thể từ 2 
hoặc 3 phía (một phía chính diện). Tẩm 
quan sát và hướng quan sát có thể bị che 
khuất hoặc ảnh hưởng bởi các khối của 
công trình lân cận (xem hình 3-28C) 

+ Công trình bảo tàng đặt ở vị trí có 
độ dốc hướng nhìn có thể ở mức cao hoặc 
có nhìn 2 phía cao và thấp đo các trục 
đường ở đường đồng mức khác nhau, vẻ 
cao độ (hình 3-28D). 

Trong trường hợp này cẩn quan tâm 
đến phẩn ngắm phía dưới các tầng, hoặc 
phần mái (khi nhìn từ phía trên xuống). 

Theo các thí dụ nêu trên, người ta 
thấy rằng các mặt của khối có liên hệ với 
nhau. Sự liên hệ đó có thể là liên tục, hoặc 
ngắt đoạn, phân cách (các phần lõm, hoặc 
xen vào giữa chúng là các sân vườn trong 
bố cục mặt bằng loại phân tán). Nên chú 
ý các phần nối tiếp để công trình được 
liên hệ thống nhất trong tổng thể chung 
của công trình bảo tàng. 


Hình 3-28 


109 


khối hình học khỏe mạnh dứt khoát chúng được sắp xếp rất tỉnh 
tế tạo được nét đặc trưng là đơn giản nhưng lại phong phú. 


b) 


Hình 3-29. Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia Washington D.C (USA) 
Tác giả: leoh Ming Pei 
a) Phối cảnh tổng thể; b) Nội thất sảnh. 


10 


AA- 


`. 


LÌ 

J 

“ 
ly 


Xaw- 


Hình 3-30. Bảo tàng nghệ thuật hiện đại uggenheim Museum Bulba - Tây Ban Nha. 
Tác giả. Frank Gehry 
4) Phối cảnh nhìn từ góc đường chính; b) Toàn cảnh; 
€©) Toàn cảnh bảo tàng nghệ thuật hiện đại Frankfurt - CHLB Đức. Tác giả. Hars Holleir 


11 


Hình 3-30 (tiếp theo) 


Hình 3-31. 


4) Hình khối, mặt đứng bảo từng Omaha, NE nghệ thuật Toslyn (SA) 'Tác giả Norman Fo: 
Ð) Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Washingfon DC (USA). Tác giả Gordon Burshaji, Oscar Ni 
©) Hình khối, mặt đương bảo tàng nghệ thuật cao cấp Arlarta,GA (USA). 


'ác giả: Rìchard Meii 


lfT, 
lemieyeFr 


ler 


Hình 3-32. Hình khối, mặt đứng bảo tàng nghệ thuật hiện đại Los Angeles (USA) 
Tác giả: Arata [sozaki. 


Hình 3-33. Hình khối, mặt đứng bảo tàng nghệ thuật Okanoyama (Nhật Bản). 
Tác giả: Arata Ïsozaki. 


114 


34. Hình khối, mặt đứng bảo tăng nghệ thuật hiện đại Fort Worth (Texas -USA), 
Tác giả: Tadao Ando. 


Hình 3-35. 


ảnh, mặt đứng chính của bảo tằng trung tâm Momtéal (Canada), 
Tác giả: Peter Rose 


115 


3) 


Hình 3-36. 
a)_ Bảo tàng Osaka (Nhật Bản) 
Tác giả: Tadao Ando. Mặt đứng 
là tổ lợp của các thanh đứng 
mảnh: mái, tạo cảm giác thanh 
thoát nhẹ nhàng như sự sống lưôm 
vươn lên; b) Bảo tàng Tacubaya 
(Mexico). Tác giả: Luis Barragar: 
Không gian thoáng đãng rộng rãi 
tường cột đốc khoẻ dứt khoát làm 
nến cho vật phẩm trưng bày là 
chủ ngựa phi trên các vàng thảo 
nguyên mẻnh mông lộng gió; ©) 
Hình khối, mặt đứng Báo tàng 


công trình. 


116 


Tóm lại thiết kế mặt đứng bảo tàng phải đáp ứng các yêu cầu: 

- Những bộ phận chỉ tiết hoặc yếu tố hỗ trợ cho ý đồ tư tưởng kiến trúc, sau khi đã 
quyết định lựa chọn bố cục mặt bằng và khối hình của công trình. 

- Vận dụng các quy luật: vần luật nhịp điệu, thống nhất hài hoà, tương phản, dị 
biến, chính phụ, liên hệ phân cách để đảm bảo được ngôn ngữ chung của toàn bộ 
công trình. 


“Thí dụ như sảnh, lối vào chính với những chỉ tiết được lựa chọn mang tính đặc trưng. 
của công trình bảo tàng (hình 3-37). Trung tâm Montréal (Canada), hoặc các kết cấu vật 
liệu được sử dựng trên mặt đứng của công trình (hình 3-38). 


~ Cũng có thể dùng các chỉ tiết như các tấm chớp hình cong uốn lượn bằng vật liệu 
cao cấp để lấy ánh sáng tự nhiên từ trên mái xuống các không gian trưng bày (hình 3-39) 
của bảo tàng tự nhiên Houston bang Texas (Hoa Kỳ). 

* Nội thất của các phòng trưng bày trong bảo tàng. 

- Phần cố định: là những bộ phận chỉ tiết của bản thân công trình được biểu hiện, 
nghĩa là khi thiết kế và xây dựng công trình bảo tàng, người ta đã định sắn hệ kết cấu, 
loại vật liệu các chỉ tiết kiến trúc được lựa chọn dùng cho từng loại không gian trưng 
bày của bảo tàng. Thí dụ: Người ta ứng dụng cửa sổ mái trên cao làm phương tiện chiếu 
sáng cho phòng trưng bày (hình 3-40, hình 3-41 và hình 3-42). Như vậy, nhìn vào các 
hình vẽ ta có thể thấy những chỉ tiết kết cấu, mảng kính (phần cố định) đóng góp đáng 
kể vào thẩm mỹ nội thất của không gian trưng bẩy. 

~ Phần cơ động, linh hoạt: là những bộ phận, chỉ tiết được lấp vào, sau khi đã có các 
bộ phận cố định, hoặc là các bộ phận thành tạo không gian trưng bày. Có thể nói đó là 
các vật phẩm, hiện vật trưng bày là chủ yếu, ngoài ra còn các đồ đạc, trang thiết bị hỗ 
trợ cho việc trưng bày, Thí dụ các chỉ tiết lan can; cầu thang; giá đỡ; hệ thống điện 
chiếu sáng, tủ giá, kệ trưng bày và các chỉ tiết trang trí khác (xem hình 3-43, hình 3-44 
và hình 3-45). 


- Chú ý tới hiệu quả thị giác của người quan sát công trình, phát huy những lợi thế. 
và hạn chế hoặc tìm cách triệt tiêu những quy luật đặc biệt của thị giác. 


(Các phần này xem thêm cuốn Nguyên lý thiết kế kiến trúc - Nhà xuất bản Xáy 
Dựng xuất bản 1997 - cùng tác giả). 


117 


Hình 3-37. Chỉ tiết kết cấu, 


vật liệu trên mặt đứng của 


bảo tàng Nagoya (Nhật Bản) 


Tác giả: Kisho Kurakawa 


Hình 3-38. Bảo tàng tự nhiên Houston Texas (USA). Tác giả Renzo Piano. 
Hệ thống lấy ánh sáng tự nhiên trên mái là các tấm chớp uốn cong bằng vật liệu cao cấp, khúc. 
xạ ánh sáng làm ánh sáng phân phối đều và đầy đả cho vật phẩm trưng bày của bảo tàng này 


118 


Hình 3-39. Nội thất với ánh sáng tự nhiên qua mảng kinh trên mái của 
bảo tàng nghệ thuật cao cấp Atlania - Georgia (LUSA) 
Tác giả: Richard - Georgia (USA) 


Hình 3-40. Nội thất phòng trưng bày với hệ thống chiết sáng mái của 
bảo tàng Picassô Paris (Pháp); Tác giả: Roland - Simounet 


119 


Hình 3-41. Ánh sáng trong nội thất 
ø Dresden (CHLB Đức) 


tự nhiên qua phần mắi của 


120 


nghiệp Frankfurt (CHILB Đức) 


thất bải 


Hình 3-42. Nội 


th 3-43. Ảnh 


Hìn 


l2I 


Chương 4 


NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT, KINH TẾ 
VÀ AN TOÀN TRONG CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG 


Để tác phẩm kiến trúc bảo tàng được thực hiện và có hoạt động hiệu quả trong thời 
gian dài, cũng như gây được ấn tượng tốt đẹp và tác động thẩm mỹ với quản chúng. 
Ngay từ khi thiết kế đã phải đẻ cập đến những vấn đẻ kỹ thuật, kinh tế và an toàn cho 
công trình bảo tàng. Bao gồm: 

4) Phân tích vật phẩm, hiện vật trưng bày, phương pháp trưng bày, kịch bản trưng 
bày các giải pháp chiếu sáng cho không gian trưng bày (phần này đã trình bày ở 
chương 3). Lựa chọn phương pháp công nghệ xử lý cho nền móng, kết cấu, vật liệu của 
nhà bảo tàng, 

b) Trang thiết bị, đô đạc. nội thất và ngoại thất trong bảo tàng. (Hệ thống điện, 
nước, thông hơi, điều hoà, cây xanh, mật nước, môi trường, vệ sinh...) 

©) Kinh tế thể hiện qua: Sự phân loại, phân cấp, công trình bảo tàng, các tiêu chuẩn 
xử dụng đất, diện tích sàn xây dựng, chiều cao, tẩng nhà, và các quy định, quy phạm 
chuyên ngành xây dựng và bảo tồn bảo tầng. 

4) Vấn để an toàn bao gồm: 

~ An toàn cho công trình trước các yếu tố tác động của thiên nhiên và con người. 

- An toàn cho hiện vật (bảo quản vật phẩm trước môi trường thời tiết, khí hậu tự 
nhiên), chống trộm cắp hiện vật. 

- An toàn cho mọi hoạt động của con người trong công trình bảo tàng, khu sản xuất, 
khu kỹ thuật phục vụ và sản xuất. Nhất là an toàn cho người xem (khách thăm quan), 
Các vấn để vẻ người đ bộ bình thường, người khuyết tật giao thông xe lân - thang máy - 
băng tải)... 

~ An toàn chung cho môi trường khu vực, (thoát nước bẩn, khử mùi, rác thải của các 
khu kỹ thuật, phục vụ sản xuất và 


4.1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
1. Nên và móng 


Ngoài những yêu cầu chung vẻ nên và móng trong các công trình kiến trúc công 
công, chú ý một số giải pháp hay dùng trong công trình bảo tàng. 


123 


a) Nền chống ẩm: Các phòng ở 
tầng l (hay tầng trệU) sát mặt đất nên 
yêu cầu chống ẩm cao cho các phòng 
trưng bày, kho kỹ thuật, có thể xây vòm 
cuốn gạch hoặc bằng vật liệu khác. 

b) Tảng hầm: Một số phòng dùng 
tầng hầm nên sử dụng loại nền 2 lớp, 1 
lớp đổ bê tông cốt thép tại chỗ lớp trên 
láp ghép (BTCT) bên cạnh nó nơi lấy 
ánh sáng tự nhiên kết hợp thông gió 
cho tầng hầm (xem hình 4. L). 


e) Tầng nửa hm nửa đất (Sous-sol). 
Một số các phòng yêu cẩu sử dụng 
tầng "nửa hầm nửa đất" (Sous-sol). Có 
thể dùng nến chống ẩm bê tông cốt 
thép trên là các chất chống ẩm như các 
loại giấy, vải tẩm bitum, bê tông 
atsphan, màng mỏng, hay bê tông cốt 
thép pha bụi silíc hoặc nhựa cây tuỳ 
theo điều kiện cụ thể (hình 4-2 và 4-3). 


2. Hệ kết cấu và vật liệu xây dựng. 


Hình 4-2 


Ngoài những hệ kết cấu như khung 

(cột, dấm) của các loại thông dụng T2777050Ấ` 
bằng bẻ tông cốt thép. Người ta có thể 
áp dụng các loại hệ kết cấu như sau: 


Hình 4-3 


a) Vòm gạch hay vòm bằng đá, cuốn theo 2 hay 3 chiều khi nội thất báo tàng yêu 
cầu (hình 4-4). 

b) Loại kết cấu bê tông cốt thép có hệ dầm kết hợp theo kiểu "đối xứng" hình 4-5 là 
hệ khung kết hợp đối xứng hệ vuông song song và thẳng đứng (bảo tàng của 
Mis van de Rohe). 

Hình 4-6 và 4-7 là khung kết hợp đối xứng dạng song song và không thẳng đứng. 

Hình 4-8 loại khung hội tụ có tâm dạng hình tròn dạng thẳng đứng hay không theo 
dạng thẳng đứng (loe ra hay thóp vào...). 

Ngày nay, sự tiến bộ vượt bậc của nên khoa học kỹ thuật nói chung, và khoa học kỹ 
thuật xây dựng nói riêng, các kiến trúc sư, người thiết kế công trình bảo tàng có thêm 
những yếu tố mới để chấp cánh thêm cho ý đồ sáng tạo của mình bay cao, bay xa hơn, 


124 


tạo ra nhiều tác phẩm phong phú, đa dạng, độc đáo hơn nhất là bảo tàng lại là công trình 
công cộng mang đậm tính chất văn hoá, tỉnh thần và "sống" lâu với thời gian. Sự lựa 
chọn hệ kết cấu và vật liệu xây dựng là yếu tố trọng yếu trong việc biện thực hoá công, 
trình. Các thí dụ nêu trên chỉ là các gợi ý, tiếp cận với những loại kết cấu và vật liệu xây 
dựng có khả năng thực thi ở nước ta, trong sáng tác người kiến trúc sư phải kết hợp chặt 
chẽ với các kỹ sư xây dựng, vật liệu để có thể từ những gợi ý nào đó mà thêm luồng gió 
mới tạo nên tác phẩm có những nét độc đáo bất ngờ... 


Hình 4-4 Hình 4-5 
— 
màu, TT — 
HẾC ÔN 
Hình 4-6 Hình 4-7 


Hình 4-8 < § 


4.2. TRANG THIẾT BỊ - ĐỒ ĐẠC NỘI, NGOẠI THẤT 


Do tính chất sử dụng của bảo tàng là giữ gìn (tính nguyên gốc) của vật phẩm - hiện 
vật trưng bày, đồng thời đáp ứng cho quân chúng chiêm ngưỡng nó, cho nên bảo tầng có 
những yêu cầu khác biệt so với các loại công trình công cộng khác. Có những loạ 


tàng phải dùng đến hệ thống ánh sáng, thông hơi (cưỡng bức) nhân tạo bể mặt ngoài 
công trình ít, thậm chí không có cửa sổ nào (dù là nhỏ nhất). Vậy nó phải nhờ vào các 
thiết bị công nghiệp cao mới chế tạo được. Chúng ta có thể tạm phân ra các hệ thống 
kỹ thuật sau: 


1. Hệ thống kỹ thuật điện, điện cơ 

~ Điện chiếu sáng (chiếu sáng chung, chiếu sáng cục bộ, chiếu sáng nghệ thuậU. 

~ Điện cơ: Phương tiện vận chuyển và nguyên vật liệu tự hành, băng tải...). Các thiết 
bị thông hơi thoáng gió, cấp nhiệt, điều hoà cục bộ... 


- Hệ thống điện nhẹ thóng tin liên lạc, trung tâm điều hành, thông tỉn đối ngoại 
trong ngoài ngành, trung tâm máy tính, đọc theo công, nghệ thông tín, lưu trữ hồ sơ, khu 
nghiên cứu... 

- Hệ thống an toàn: Các thiết bị theo đõi, báo động, báo cháy. 


~ Các trang thiết bị điện dùng cho các hệ thống âm thanh (điện thanh) và các trang 
thiết bị đặc chủng khác. Tuỳ theo các tính chất của bảo tàng. 


Khi thiết kế, lắp đặt các trang thiết bị phải chú ý tới những yêu cầu sau: 


+ Lựa chọn công suất, tính nâng, kích thước, kiểu đáng phù hợp với từng khu hoạt 
động theo các quy chuẩn hiện hành. 


+ Lắp đật các trang thiết bị phải lưu ý đến kiểu dáng, hình thức, màu sắc có thể, 
chẳng hạn có các trang thiết bị có kiểu dáng "hiện đại" (máy điểu hoà, máng đèn...) 
nhưng trong phòng trưng bày đồ cổ, ta phải nghiên cứu thiết kế vỏ bao che trang thiết bị 
đó cho phù hợp hoặc là có phương án bố trí "ngầm" nào đó 

+ Các trang thiết bị lắp đặt phải chú ý đến những khâu duy tu bảo dưỡng hoặc thay 
thế các phụ tùng khi bị hỏng hóc, để tránh đục phá gây ảnh hưởng đến các trang thiết bị 
Khác hoặc nội thất của các không gian (nhất là các phòng trưng bày) 


2. Đồ đạc nội, ngoại thất 

Đồ đạc (từ này nên hiểu là tất cả những vật hỗ trợ cho việc chứa, giữ gìn, trưng bày 
vật phẩm, hiện vật trong bảo tàng). Có thể kế ra những đồ đạc thường gặp ở trong nhà 
(nội thất) và ngoài trời (bộ phận ngoại thất) như: tủ, giá, kệ, khung, panô (tấm bảng), 
bục, bệ những đồ đạc được sản xuất, chế tạo bằng các vật liệu khác nhau như gố, kim 
loại, kính, nhựa, vải, da, giấy, carton và các loại vật liệu cao cấp đặc biệt khác... 

a) Yêu cầu chung của đồ đạc nội ngoại thất 

Đồ đạc là một bộ phận khá quan trọng trong các phòng, hay các không gian trưng 
bày. Vì vậy, phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: 


126 


~ Đảm bảo việc giữ gìn vật phẩm, hiện vật trưng bày, đảm bảo cảm thụ thị giác cho. 
người xem, tính trung thực và thẩm mỹ. 

~ Đảm bảo tính trật tự ngăn nắp theo kịch bản (chương trình) trưng bày, tính thẩm 
mỹ của nội ngoại thất công trình bảo tầng. 

~ Đầm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn trong sử dụng, hoạt động theo sự phân cấp, 
phân loại các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm của ngành bảo tổn, bảo tàng ban hành. 

- Đảm bảo tính cơ động, linh hoạt trong các giai đoạn có yêu cầu thay đổi bố cục, 
thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sửa chữa, bảo quản trước mắt cũng như lâu dài, 


- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn (phòng cứu hoả, va chạm, biến dạng do các 
nguyên nhân chủ quan, khách quan gây ra), cho vật phẩm, người xem và các bộ phận 
khác trong bảo tàng. 

b) Yêu cầu riêng với từng nhóm đồ đạc 


Lực chọn vật liệu cấu thành đổ đạc theo cấp cóng trình, hình dáng, kích thước phù 
hợp với vật phẩm, hiện vật trưng bày. 

- Nhóm đồ gỗ: Lựa chọn nhóm gỗ, công nghệ xử lý gỗ: sấy, ngâm tẩm, chống mối 
mọt, gia công chế tạo theo tiêu chuẩn riêng, tránh các hoá chất độc hại ảnh hưởng tới 
hiện vật trưng bày, 

~ Nhóm kiểu loại: Lựa chọn chủng loại chất liệu phù hợp tránh các góc nhọn sắc 
cạnh đễ gây tai nạn với người xem, tránh dùng một số kim loại gây nhiễu các trang thiết 
bị điện tử, tránh xa các nguồn cung cấp điện, hệ thống nước... 

~ Nhóm thuỷ tỉnh, gốm, sứ: Chú ý dùng đúng tiêu chuẩn kính trang trí (khác kính 
cửa sổ) đảm bảo sự trung thực vẻ hình của vật phẩm trưng bày trong tủ kính, gốm sứ 
thuỷ tỉnh có độ cảm nhận và xuyên sáng, phản xạ ánh sáng dễ gây chói mắt, méo hình... 

- Nhóm đồ vải, đa, cao su: Nhóm đồ đạc này để hút ẩm, trữ độ ẩm (hơi nước trong 
không kh? đòi hỏi độ ôn ẩm độ phù hợp, hơn nữa chúng thuộc nhóm vật phẩm hữu cơ 
nên dễ có các loại vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí côn trùng cư trú gây mất vệ sinh ảnh 
hưởng người xem và vật phẩm trưng bày. 

- Nhóm đỏ nhựa, vải sơn, chất phủ bì mặt...phải theo tiêu chuẩn quy định. cấm hoặc 
hạn chế sứ dụng các chất(tiễn tố) gây độc hại thông qua quá trình sử dụng. 

~ Các nhóm đồ đạc đặc biệt khác có những quy định riêng. 

Chá ý: 

+ Xác dịnh rõ đồ đạc là phương tiện cẩn thiết cho các không gian trưng bày; nó giữ vai trò 


thứ yếu (làm phông nến) để là cho vật phẩm, hiệp vật trưng bày phát huy cao nhất độ trung 
thực, độ thẩm mỹ của vật phẩm mà thôi. 


127 


+ Khi lựa chọn các đồ đạc có chất liệu khác nhau phải chú ý đến sự ảnh hưởng giữa chúng 
với nhau, về công dụng, về thẩm mỹ cũng nÌưc an toàn. 

+ Đối với đồ đạc bằng nhựa, hoá chất đặc biệt chú ý đến an toàn của chúng đưới tác động 
mới trường: nhiệt độ không khứ, độ ẩm, ánh sáng nhán tạo (đèn điện) và ánh sáng tự nhiên và 
những tác dộng của người và vật phẩm hiện vật trưng bày trong bảo tàng. Đặc biệt cần quan 
tâm tới tỉnh “tự lão hoá”, “tự phân huỷ" của chúng. 


4.3. VẤN ĐỀ KINH TẾ TRONG CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG 


Một số công trình công cộng mang tính chất phục vụ kinh doanh như công trình 
thương mại (cửa hàng - chợ - trung tâm thương mại v..v..., các công trình khách sạn, du 
lịch, các công trình như địch vụ ăn uống, biểu điễn như nhà hát, rạp, sân vận động, nhà 
thí đấu, bể bơi... nêu rõ kinh phí đầu tư, khả năng thu hồi vốn, điều kiện kinh doanh có. 
lãi thực). Tuy nhiên có một số công trình công cộng mang tính giáo dục, tuyên truyền, 
văn hoá: trường học, thư viện, bảo tàng, khu tưởng niệm... hẳn chắc rằng người chủ trì 
đồ án, kiến trúc sư chủ trì công trình sẽ rất khó khăn trong khi nêu lên những con số lỗ 
1ãi (thực) của công trình. Bởi lẽ sự đầu tư xây dựng các công trình công cộng mang tính 
giáo dục đạo đức, trí năng, trí thức cho con người thì ý nghĩa phục vụ được đặt lên hàng 
đầu. Nhưng không phải những lý do đó mà người thiết kế, xây dựng bảo quản sử dụng 
công trình bảo tàng không chú ý đến những vấn để kinh tế. Vấn đẻ kinh tế trong công 
trình bảo tàng thể hiện ở những vấn để sau: 


1. Kinh tế trong công tác quy hoạch 


Xác định vị trí, chọn đất đai xây dựng, mạng lưới công trình bảo tàng và quan hệ 
tương hỗ của nó với quản thể kiến trúc công cộng trong khu vực. 


~ Phân tích hiện trạng khu đất, đánh giá ưu nhược điểm của khu đất và nêu ra các 
phương án xử lý nền, móng, các phép tính kinh tế xây dựng để chọn được vị trí khu đất 
hợp lý nhất, sử dụng hiệu quả trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai. 

3. Kinh tế trong bố cục mật bằng tổng thể của công trình bảo tàng, 

Lựa chọn mật bằng tổng thể đáp ứng yêu cầu: 


~ Phù hợp hướng ánh sáng tự nhiên, thường thì khối chính, (các phòng trưng 
theo hướng Bắc Nam, tận dụng ánh sáng tự nhiên tốt sẽ tiết kiệm được năng lượng điện 
chiếu sáng cho công trình. 

~ Lựa chọn bố cục mặt bằng tập trung, phân tán hay các loại bố cục mặt bảng khác 
phụ thuộc đặc điểm, tính chất công trình, chú ý tới hệ số sử dụng đất, hệ số chu vi (phần 
tường bao quanh công trình) của công trình bảo tầng. 


128 


- Tận dụng địa hình, địa mạo, khu đất xây dựng chú ý các cốt cao độ quốc gia, cốt 
cao độ của khu vực, mức nước ngắm, tính chất địa chất thuỷ văn và các điều kiện tự 
nhiên khác (chú ý các bảo tàng có sử dụng phần ngầm, tầng hâm...). 


3. Kinh tế thể hiện trong thiết kế đỏ án kiến trúc và kỹ thuật của nhà bảo tàng 


~ Xác định các không gian chính, phụ, không gian giao thông hợp lý, đảm bảo dây 
chuyển người thăm quan (một chiều từ trái sang phải) các phần trưng bày trong nhà, 
ngoài nhà hợp lý. Cố gắng tạo lập đây chuyển ngắn gọn, không chồng chéo hoặc bị kéo 
đài (chú ý khi sử dụng bố cục phân tần hay liên hợp). 

- Sử dụng hệ kết cấu, ứng dụng vật liệu xây dựng hợp lý tiết kiệm, các vật liệu trang 
trí nội ngoại công trình không rườm rà xa hoa, phù phiếm (tránh xa vào bệnh hình thức 
thái quá). 


~ Áp dụng các hệ thống kỹ thuật: Điện, nước, điều hoà không khí, thông gió... một 
cách hợp lý theo tiêu chuẩn. Cố gắng tận dụng các điều kiện thuận lợi của các yếu tố 
thời tiết khí hậu địa phương nơi xây dựng. 

- Căn cứ vào các đặc điểm của công trình mà tận dụng những lợi thế của nó, mật 
khác nó tạo nên sắc thái riêng biệt có thể là độc đáo của công trình bảo tàng. 

Thí dụ: Lợi dụng các góc nhìn tốt vẻ trưng bày để treo tranh, hợp lý với độ vát của 
tứng nhà (hình 4-9). 

Hoặc bố trí các phòng trưng bày có hành lang, tận dụng tốt ánh sáng và thông gió tự 
nhiên và bố trí các ô nghỉ cho khách thảm quan (hình 4-10) Sẽ tạo điều kiện tốt cho 
người thăm quan, mà lại tiết kiệm được năng lượng điện dùng cho hệ thống chiếu sáng, 
thông gió nhân tạo. 

- Đồ đạc nội ngoại thất được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn vẻ chủng loại vật liệu, 
kiểu dáng kích thước. 


Hình 4-9 Hình 4-10 


129 


4. Kinh tế thể hiện trong thí công lắp đặt công trình 

- Áp dụng phương pháp thi công phù hợp, sử dụng máy móc phương tiện thi công, 
sử dụng nhân công phù hợp với điều kiện địa phương nơi xây dựng. 

- Chú ý điều kiện thời tiết khí hậu để bố trí thi công các phần việc trong nhà, ngoài 
trời thích hợp. 

~ Chỉ đạo, giám sát thi công chặt chẽ, đồng bộ để tránh những việc trùng láp, chồng. 
chéo, đục phá dỡ những chỉ tiết không cần thiết. Kết hợp diều chỉnh những sự cố phát 
sinh để đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ, thời gian. 


- Kinh tế thể hiện được trong việc sử dụng (hoạt động) và duy tu, bảo dưỡng công 
trình bảo tầng. 

- Sử dụng thuận tiện hợp lý cách bố trí đây chuyển ngắn gọn, không chồng chéo, 

~ Dễ bảo dưỡng, lau chùi quét đọn, hút bụi. 

Một vấn đẻ rất đáng chú ý là trong các không gian trưng bày có rất nhiều loại đồ 
đạc, trang thiết bị, vật phẩm, hiện vật trưng bày. Việc lau chùi quét dọn phải theo các 


quy định riêng vì rửa sàn bằng xà phòng, lau bằng nước, hay các hóa chất khác có thể 
làm sạch vật này nhưng vô hình chung nó lại làm ảnh hưởng đến hiện vật trong bảo tàng. 


Nói chung vấn để kinh tế trong khi thiết kế xây dựng, sử dụng bảo dưỡng công trình 
có liên quan đến nhiều vấn đề mà người kiến trúc sư phải suy nghĩ một cách toàn diện và 
sâu sắc để công trình bảo tầng không chỉ phục vụ tốt mà còn thu lại nguồn kinh tế trong 
điều kiện cho phép. 


4.4. VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG BẢO TÀNG 


Phải đật riêng một mục nói về an toàn trong bảo tàng bởi các lý do sau: 

~ Bảo tầng là thể loại công trình văn hoá công cộng. Nó phục vụ cho số đông người 
trong xã hội. khách trong nước, khách quốc tế. Qua một định lượng thời gian thăm quan 
bảo tàng - khách thăm quan thu được một bài học bổ ích nào đó; thời điểm thâm quan 
lại vô cùng linh hoạt có thể là thường nhật, định kỳ trong ngày trong mùa và hàng năm. 
'Vấn để an toàn cho công trình, cho người sử dụng, hoạt động trong công trình thường 
được coi trọng so với các loại công trình kiến trúc công cộng khác. 

- Hơn thế bảo tàng là nơi lưu giữ những vật phẩm, hiện vật rất quý, hiếm thậm chí là 
vô giá. Có những vật độc nhất vô nhị trên thế giới (Thí dụ viên kim cương 200gr Ai Cập 
đá Saphia phát sáng đời Tân (Trung Quốc); hay bức hoạ La Giocondo (Leona de Vinci) 
hoặc những cổ vật quý giá khác...). Việc nghiên cứu bảo vệ an toàn cho nó quả là một 
vấn để quan trọng. Kiến trúc đóng góp một phần đáng kể trong công tác an toàn cho các 
hiện vật quý hiếm đó. 


130 


~ An toàn chung cho khu vực, người đi bộ bình thường, người khuyết tật, các phương 
tiện giao thông khác; an toàn cho cảnh quan môi trường khu vực. Luôn luôn chú ý bảo 
tầng là công trình có "tuổi thọ" khá dài so với các công trình công cộng khác. Nhiều khi 
ý đồ tư tưởng kiến trúc, hình khối, mặt đứng gây ấn tượng sâu đậm với nhiều thế hệ. Do 
vậy, vấn để an toàn chung cho khu vực trong và ngoài bảo tàng càng quan trọng hơn. 


Sau đây là những chỉ tiết cần quan tâm trong việc đảm bảo an toàn cho bảo tàng: 
1. An toàn cho ngói nhà và những phần công trình dùng làm bảo tàng 


~ Xác định cấp, loại, bậc chịu lửa, chỉ rõ niên hạn sử dụng - theo tiêu chuẩn hiện hành. 


~ Đảm bảo các khoảng cách an toàn với giao thông, với các công trình liền kẻ, chống 
rung động, ngập lụt, sạt lở đất xung quanh bảo tàng. 

~ Đảm bảo các khoảng cách chống ồn, chống bụi, hơi mùi, khí độc hại... 

- Bố trí cây xanh thảm cỏ, nước, tiểu cảnh, sân, đường, vườn cây, bãi đỗ xe, sân 
phục vụ phải đáp ững các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm hiện hành. (thí dụ lựa chọn 
cây xanh phải xem xét phần rễ cây có ảnh hưởng đến phân nền, sân, lá, hoa, quả gây hôi 
mùi không tốt và có thể hấp dẫn các loại côn trùng (muỗi, ruồi, nhậng bọ...) 

~ An toàn trước những sự cố bất thường của thiên nhiên: Động đất, bão lốc gió xoáy, 
mưa đá, mưa axít, ngập lụt, sét đánh thẳng và các sự cố do người gây ra như bom đạn 
của chiến tranh, cháy chập điện, nổ các kho, bình nhiên liệu, kho hoá chất. 

Người thiết kế phải luôn suy nghĩ tới các giải pháp an toàn, tránh sơ lược, hình thức 
mà phải có những phương án cụ thể và có tính hiện thực cao. 


2. An toàn cho khách thăm quan và vật phẩm hiện vật trưng bày 
a) An toàn cho khách thăm quan 


- Đảm bảo dây chuyển người đi xem theo đúng chương trình (kịch bản) trưng bày, 
thuận lợi cho việc cảm thụ nghệ thuật ở mức độ thoải mái. 

- Đảm bảo cho các kích thước lối đi lại trong trong bảo tàng: hành lang, nhà cầu, 
cầu thang, nhất là các phương tiện đi lại cho người khuyết tật. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn. quy định, quy phạm vẻ thoát người bình thường, thoát 
người khi có sự cố bất thường (cháy, nổ và các sự cố khác). 


b) An toàn cho vật phẩm trưng bày 


~ Đảm bảo độ bến (tuỳ theo thể loại vật phẩm, hiện vật trưng bày) trong môi trường, 
bảo vệ khác nhau: như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các điều kiện đặc biệt khác (các 
xương động vật, các loại xác ướp, các loại tranh cổ và cổ vật khác). 


131 


- Đảm bảo việc bảo dưỡng định kỳ, có thể có đường riêng (thậm chí đường hầm) 
chuyển vật phẩm từ phòng trưng bày về kho xưởng duy tu bảo dưỡng... 

- Có hệ thống bảo vệ loại đặc biệt như các loại thiết bị điện tử (mắt thân, camera 
theo dõi, dây anten ngầm v.v... lắp đặt bí mật để theo dõi các hiện tượng trộm cắp các 
hiện vật đặc biệt, quý và hiếm. 


Hình 4-11. 
1. Phòng trưng bày tranh: 


r^ 
trên tường (cố định); @ / @ 


2. Đường bằng tải cho 


người khuyết tật có thể 
ngồi xe lăn băng tải di 


động nằm ở cốt thấp; ZZ 

3. Người thăm quan tự đi 

bộ trên cốt cao độ khác — 
nhau; 4. Vật (đồng) người 


đi chuyển bình thường. 


e) Đường đi bộ trong bảo tàng. 

Hầu hết các loại bảo tàng đều sử dụng loai giao thông đi bộ cho dòng người di 
chuyển từ không gian trưng bày này tới không gian trưng bày khác. Đi bộ một quãng 
đường dài, lại chú ý tới việc xem (cảm thụ) vật phẩm, hiện vật trưng bày dễ dẫn đến sự 
mệt mỏi, cảng thẳng và nhàm chán. Sự thay đổi trong các không gian trưng bày, không. 
gian giao thông là một nhu cầu cần thiết trong bảo tàng. 

Ngày nay người ta thường xử lý theo các cách như sau: 

~ Thay đổi, kết hợp giữa đường đi bộ trong phòng trưng bày với hành lang thoáng hở 
tiếp xúc với môi trường thiên nhiên (hình 4-12) 

- Thay đổi bộ phận giao thông, dòng người di chuyển (đi bộ) với đứng yên trên thảm 
di động (băng tải) khi người xem mệt mỏi (hình 4-13). 

~ Thay đổi phương tiện giao thông đi bộ kết hợp với thang máy (băng tải đốc thang 
tự hành ...). Khi cần thiết thay đổi độ cao (hình 4-14). 

- Thay đổi không gian trưng bày (theo hình dáng) kích thước, màu sắc và vật liệu 
trang trí (tường sàn). 


132 


— 


2) 
h 


Hình 4-12 Hình 4-13 


S=". 


L 


Hình 4-14 


133 


Phụ lục 1 


HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ NGÔI NHÀ 
CHO BẢO TÀNG KHẢO CỨU ĐỊA PHƯƠNG (TỈNH, HUYỆN) 
VÀ CÁC BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT 


1. HƯỚNG DẪN CHƯNG 
'Thiết kế ngôi nhà cho bảo tàng phải xuất phát từ mục đích, ý nghĩa của nó là: 


Kho di tích vẻ lịch sử văn hoá vật chất và tỉnh thần cũng như những đối tượng từ 
thiên nhiên, đồng thời lại là cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục khoa học của Nhà 
nước, ngôi nhà bảo tàng phải đáp ứng được mọi yêu cầu về mặt giữ gìn và bảo quản các 
di tích hiện vật và vật phẩm. Vì vậy trong ngôi nhà bảo tàng cần có những công trình 
đặc biệt và vật liệu có độ bển cao, những bộ phận phòng chống hoả và điều hoà nhiệt độ 
cũng như độ ẩm. Việc trang thiết bị kho và việc phân bố chúng nèn đặc biệt chú ý đến 
những hiện vật bảo tàng có giá trị quý, đến việc phát triển công tác sưu tầm và tổ chức. 
cho phép để ngỏ thám kho của bảo tàng. Phần trưng bày của bảo tàng cần đáp ứng dược 
yêu cẩu hiện đại cho phòng trưng bày và thiết bị của nó, những thiết bị ấy cần bảo dảm 
chế độ bảo quản hiện vật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người xem. 

Đồ án thiết kế ngôi nhà bảo tàng phải dự tính được đặc điểm của từng vùng khí hậu 
khác nhau. , 


II. YÊU CẦU VỀ KHU ĐẤT CHO BẢO TÀNG 

Xây dựng bảo tàng nên chọn khu đất cách xa vùng công nghiệp cũng như các xưởng 
máy. Chung quanh ngôi nhà bảo tàng cẩn có cây trồng (khoảng 60% diện tích không có 
công trình xây dựng), đường rải nhựa, ở nơi thuận lợi giao thông. 

Nhà bảo tầng nên làm theo hướng có gió mát và ở sâu trong khu đất để có khoảng, 
trống cách xa phố xá và quảng trường. 

Khu đất xây dựng nhà bảo tàng cần rộng để có thể tách bảo tàng ra khỏi các khu nhà 
chung quanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển bảo tàng sau này. 

Đối với các bảo tầng khảo cứu địa phương nên có bãi rộng để bày các máy móc, mô 
hình lớn (công trình thuỷ lợi, kỹ thuật nông nghiệp). 

Khu đất trưng bày hiện vật có tính chất trao đổi kinh nghiệm tiên tiến hoặc để đưa. 
vào đó các di tích kiến trúc gỗ. 


134 


Đối với các bảo tàng nghệ thuật nên có mảnh vườn nhỏ (như kiểu công viên) có địa 
điểm trưng bày tác phẩm nghệ thuật trang trí kiểu hoành tráng, trưng bày di tích kiến 
trúc ở ngoài trời. 

Trên khu đất xây dựng nhà bảo tàng cần tách riêng khu vực hành chính quản trị có 
lối ra vào riêng, trong đó gồm có nhà chứa ô tô, kho chứa đồ đạc dụng cụ và các xưởng 
phòng sát trùng tẩy uế cần nối với ngôi nhà chính của bảo tàng bằng hành lang kín hoặc 
đường ngẩm dưới đất để khi chuyển hiện vật khỏi bị tác động của yếu tố bên ngoài và 
phòng sát trùng tẩy uế phải tách riêng khỏi kho bảo tàng (chống mốc). 


II: NHỮNG YÊU CẦU CHƯNG VỀ MẶT KHÔNG GIAN CHO NGÔI NHÀ BẢO TÀNG. 


1. Mật đứng và mật bằng của ngôi nhà bảo tàng cẩn đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ 
đặc biệt của bảo tàng là bảo quản và trưng bày hiện vật bảo tàng. 

2. Bố cục mặt bằng ngôi nhà bảo tàng phải chú ý đến khả năng mở rộng của ngôi 
nhà đó trong tương lai, bởi vì phần trưng bày và đặc biệt là kho bảo quản của bảo tàng 
luôn luôn phát triển và thay đổi. 

3. Nên thiết kế xây dựng ngôi nhà bảo tàng khoảng 2 hoặc 3 tầng để tránh cho người 
xem khỏi mệt mỏi khi leo thang gác và tạo khả năng tổ chức bộ phận chiếu sáng từ phía 
trên cho một diện tích lớn (đặc biệt là phòng trưng bày tranh). Ở bảo tàng có nhiều tầng 
(khi có thang máy) xem bảo tàng bắt đầu từ tầng trên cùng. Nếu ngôi nhà ở vào khu vực 
43 độ bắc vĩ độ thì cửa số nên quay ra hướng đông và tây nam, nếu ở vào khu vực 45 độ 
nam vĩ độ thì cửa sổ nên quay về hướng bắc và đông bắc. 

Tầng ngầm của bảo tàng chỉ được sử dụng trong trường hợp nó cũng sáng sủa và 
khô ráo như ở tầng 1. 

4. Trong bảo tàng cẩn thiết phải có: phần trưng bày (các phòng trưng bày, phòng 
triển lãm nhất thời) kho bảo quản (kho bảo quản ảnh, băng ghi âm, phim, lưu trữ khoa 
học, thư viện, hội trường để nói chuyện và tiến hành công tác giáo dục khoa học khác 
của bảo tàng), phòng chiếu phim, phòng cho các nhóm say mê công tác bảo tàng, phòng, 
phục vụ cho người xem (tiên sảnh), nơi gửi đồ đạc của người xem, nơi hút thuốc lá, các 
phòng làm việc của cán bộ công nhân viên (phòng giám đốc, văn phòng, phòng làm việc 
của cộng tác viên khoa học và cán bộ hướng dẫn tham quan. phòng thí nghiệm các 
xưởng và phòng quản trị hành chính). Các phòng phục vụ cho nhà trường khi hướng dẫn 
tham quan. 

Các phòng trưng bày thường chiếm phần lớn diện tích ngôi nhà bảo tàng (50%). 

Diện tích kho bảo quản phải chiếm khoảng 30% diện tích trưng bày của bảo tàng. 
Bởi vì, thường xuyên chỉ có một phần hiện vật của kho cơ sở được đưa ra trưng bày thôi. 
Phần còn lại của kho được sử dụng để nghiên cứu khoa học, lại thường xuyên được bổ 
sung trong quá trình sưu tầm và đôi khi cũng được giới thiệu cho người xem (bảo quản 


135 


kho để ngỏ). Kho bảo quản được trang bị như những phòng khoa học của các hiện vật 
bảo tầng đã được hệ thống hoá chứ không phải chỉ là một kho sưu tập đơn thuần. 

5. Bố cục mạt bằng ngôi nhà bảo tàng phải đảm bảo được sự liên lạc thuận lợi cho. 
các bộ phận chủ yếu trong bảo tầng (phần trưng bày, kho bảo quản các bộ phận phục vụ 
khác). Để có sự liên hệ mật thiết giữa các bộ phận của ngôi nhà đồng thời rút ngắn 
đường đi trong khi tham quan cho khách ngoài một lối vào và thang gác cần có lối vào . 
phụ và các thang gác phía trong, số lượng thang gác và lối vào dự trữ phụ thuộc vào yêu 
cầu phòng hoả và tiêu chuẩn xây dựng đã quy định. 

Cần thiết phải thiết kế các loại thang máy để đưa các hiện vật nặng lên các phòng 
trưng bày ở tầng trên, có thang máy chở người (ở những nhà cao trên 3 tầng). Khi thiết 
kế xây dựng thang máy phải cố gắng hạn chế độ rung và tiếng động do thang máy 
chuyển động gây nên. 

6. Cổng ra vào của bảo tầng nên làm loại cổng có mái, với hai cánh cửa rộng, ở cổng, 
cần có thảm để chùi giày. Õ cửa vào nhà bảo tàng nên xây dựng bộ phận đưa không khí 
(mùa đông thì dùng không khí đã hâm nóng thổi vào người xem từ hai phía để giảm bớt 
lượng bụi mang vào bảo tàng. 

7. Ở lối vào bảo tàng, trong tiển sảnh ngoài nơi gửi đổ đạc và hành lý cần có quầy 
bán sách và vật lưu niệm của bảo tàng. Phòng của bộ phận quân chúng và phòng phục vụ 
nhà trường, văn phòng, phòng giám đốc, phòng bảo vệ và các phòng vệ sinh cản thông 
với tiên sảnh của bảo tàng. Các khách xem triển lãm nhất thời hoặc đến phòng chiếu 
phim không nên đi qua các phòng trưng bày của bảo tàng. Vì vậy phòng triển lãm nhất 
thời và phòng chiếu phim nên phân bố gần cửa ra vào của bảo tàng. Một phần các loại 
phòng nói trên, thí dụ như phòng chiếu phim hoặc nói chuyện có hành lang và chỗ nghỉ. 
Có thể thiết kế phân bố vào tầng hầm (nếu có) ở tắng ngắm cũng có thể phân bố nơi gửi 
hành lý, đồ đạc, và phòng hút thuốc. 

'Thiết kế phòng chiếu phim nên chú ý đến quy chế xây dựng và tiêu chuẩn của một 
rạp và phòng chế phim trong các cơ quan văn hoá giáo dục cần phải có buồng chiếu lắp 
và cuộn phim có lối ra vào riêng tách khỏi phòng người xem. 

8. Phòng làm việc của cộng tác viên khoa học cẩn phân bố gần bộ phận trưng bày 
của bảo tàng. 

9. Trong số phòng phụ của bảo tàng khảo cứu địa phương nên có nhóm thí nghiệm 
(phòng ảnh, phòng nhồi da động vật, phòng ép và làm khô các sưu tập mẫu thực vật, 
xưởng tu sửa, kho các chất hoá học...) 


Phòng sát trùng, tẩy uế nên bố trí ngoài nhà bảo tàng thông với nhà chính hoặc tốt 
nhất là được tách biệt để gần phòng tiếp nhận hiện vật. Cần có phòng riêng cho các loại 
xưởng và kho nguyên vật liệu, nhà chứa ô tô. 


136 


10. Dưới tâng hâm của bảo tàng cần xây dựng các phòng có thiết bị lọc không khí 
và hệ thống lò sưởi, ngoài ra còn cần phòng để đặt các máy kỹ thuật khác như máy hút 
bụi... 

11. Trong ngôi nhà bảo tàng khảo cứu địa phương hoặc bảo tàng nghệ thuật để mở 
rộng bảo tầng hoặc lãm các khu triển lãm nhất thời (đặc biệt vẻ phân thiên nhiên hoặc 
triển lãm các tượng đài) người ta có thể sử dụng phòng kính vì nó dẻ nối với nhà chính 
của bảo tầng, 


IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÒNG TRƯNG BÀY CỦA BẢO TÀNG 


1. Trong thành phần của Bảo tầng lịch sử Việt Nam có phần trưng bày vẻ thiên 
nhiên (gồm có triển lãm thường xuyên về nguồn gốc của trái đất và các triển lãm khác). 
Phần lịch sử xã hội trước (trước Cách mạng tháng Tám), phần lịch sử xã hội từ Cách 
mạng tháng Tầm trở vẻ sau. Trong một số bảo tàng khảo cứu địa phương còn có phần 
mỹ thuật (nếu ở địa phương hoặc thành phố đó không có bảo tàng mỹ thuật riêng). 


Ở bảo tàng mỹ thuật của tỉnh (phòng tranh hoặc bảo tầng nghệ thuật tạo hình), nên 
có phản trưng bày về nghệ thuật trước và sau Cách mạng tháng Tám. Còn một số bảo 
tàng có thể dựng thêm phần trưng bày về nghệ thuật cả Tây Âu lần Phương Đông. Trong 
từng phần trưng bày hiện vật phải sắp xếp theo lịch sử các giai đoạn phát triển của nghệ 
thuật tạo hình và nghệ thuật thực dụng hoặc theo loại hình nghệ thuật hay có thể trưng 
bày theo tác giả. 


2. Phần trưng bày vẻ lịch sử xã hội từ Cách mạng tháng Tám trở về sau trong bảo 
tàng khảo cứu địa phương hoặc lịch sử nghệ thuật dưới chế độ Việt Nam dân chủ cộng 
hoà cần thiết kế, phân bố các phòng có khả năng mở rộng vì các phần trưng bày này thể 
hiện thành tựu hiện đại của nền kinh tế quốc dân, nẻn văn hoá và nghệ thuật của xã hội 
Viện Nam nên chúng thường phát triển nhanh và cần bổ sung thường xuyên hơn các 
phần trưng bày khác. 

3. Kích thước cả phòng trưng bày phụ thuộc vào yêu cầu thực tiễn về diện tích trưng 
bày của từng phân trưng bày của bảo tàng (trên cơ sở cấu tạo để cương và kế hoạch để 
cương thành phần và kích thước của các hiện vật lớn). 

Trong thiết kế của mỗi phần trưng bày bên cạnh các phòng nhỏ nên có ít nhất là một 
phòng lớn (điện tích khoảng 40 - 50 m”). 

Trong phạm vi mỗi phản trưng bày nên thiết kế xây dựng hệ thống các bức vách để 
chuyển dịch để có thể giải quyết bằng nhiều cách khác nhau trong việc phân bố diện tích 
trưng bày (thích ứng với kế hoạch trưng bày theo để cương). 


Chiều cao phòng trưng bày ở bảo tàng khảo cứu địa phương theo đúng tiêu chuẩn 
quy định. Đai trưng bày chính trên tường không được cao quá 2,5 - âm (cách mật sàn 
0.7 - im) là nơi để tủ kích và hiện vật có thể khối lớn, phần chính của đai trưng bày (từ 


137 


0,7 - 2.2 - 2.5 in) dùng để thể hiện các hiện vật nghệ thuật tạo hình, tài liệu văn bản, hiện 
vật có thể khối, còn phần bên trên đai trưng bày giành cho các bức tranh lớn, pano, bức 
đắp thấp, hoặc các bản trích chính... 


"Xuất phát từ các tiêu chuẩn trên cũng nhớ từ yêu cầu vẻ tỷ lệ kích thức cả các phòng 
thì chiều cao của phòng trưng bày là 4.3m - đối với các phòng lớn là 6 - ẩm. 


“Trong các bảo tàng nghệ thuật cần nhớ rằng tác phẩm hội hoạ chỉ treo có một hàng 
thỏi. Chiều cao của phòng từ 3,5 - 6m (trong các phòng lớn có chiếu sáng từ phía trên 
xuống với các tác phẩm nghệ thuật cũng lớn). Người ta tính t0 bình diện tích trưng 
bày cần thiết cho một bức tranh là 3m? tường, hoặc 70 - 80 mẺ sàn nhà cho 100m” tranh. 
Nếu là tranh tương đối lớn 2mÏ diện tích tường cho 1 tranh. Đối với tranh lớn lại có 
ý nghĩa về mặt nội dung thì phải giành cả một tường hoặc có khi cả một phòng riêng 


Đối với các tác phẩm đồ hoạ (kích thước hiện vật thường không quá 1 m”) nên thiết 
kế những gian phòng không lớn lắm có chiếu sáng từ phía trên hoặc ánh sáng ngang và 
ánh sáng tự nhiên. Tượng nên trưng bày trong phòng có ánh sáng tự nhiên (ánh mặt trời 
qua các cửa sổ). 

Cửa sổ của các phòng trưng bày cẩn trang trí các rèm cửa bằng kim loại hoặc 
chất dẻo. 

4. Sơ đồ chuyển động của người xem trong phòng trưng bày phải đảm bảo được 
đường đi qua tất cả các phòng đồng thời lại thuận lợi trong việc tham quan từng phần 
trưng bày một mà không nhất thiết phải đi qua cả bảo tàng. Phải chú ý đến khả nắng 
tách khỏi đường tham quan một vài phần trưng bày (thí dụ để bổ sung hoặc trưng bày 
la) nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sơ đổ chuyển động chung. Trên đường đi của 
người xem các phần trưng bày cần tránh giao cắt giữa các dòng người "các nốt đường 

đi" nghĩa là sự cần thiết đi lại 2 lần qua cùng một phòng. Cách phân bố hệ thống cửa mở 
(không cùng trên một trục như các hệ thống phòng với nhau của các lâu đài sử dụng làm 
bảo tàng) tạo điều kiện tổ chức một đường tham quan thuận lợi. Đường đi đó cho phép 
người xem tất cả các phòng trưng bày từ trái qua phải (theo chiều kim đồng hồ, cửa qua 
lại giữa các phòng trong một phẩn trưng bày không cần dùng cửa hoặc nếu có thì nên 
dùng loại cánh cửa có thể ấn vào tường (loại cửa không khép lại mà đầy ra hai bên). 

5. Trong việc giải quyết về mặt kiến trúc cho nội thất của phòng trưng bày có thể sử 

dụng các tác phẩm nghệ thuật trang trí kiểu hoành tráng. 


Trang trí kiến trúc cho phòng trưng bày không được mang ý nghĩa tự nó mà phải 
hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu trưng bày và thành phẩn hiện vật. Nhiệm vụ của trang, 
trí kiến trúc là tạo điều kiện tốt nhất để thể hiện hiện vật cho người xem. 

'Tường nhà bảo tầng nên quét vôi màu sáng dịu, tránh các màu quá chói hoặc thay 
đổi đột ngột các gam màu đối nhau từ phòng này qua phòng khác. 


138 


Khi sang sửa hoặc trang trí lại tường của phòng trưng bày nên dùng vật liệu xây 
dựng mới thuận tiện cho việc gắn hiện vật và các tấm bảng nhỏ vào tường. Ở trên tường 
nên trang trí gờ ngang (comichc) bằng kim loại để treo các hiện vật hoặc các chỉ tiết 
trang trí khác. 


Trong các phòng trưng bày có thẻ thiết kế loại tủ kính thụt sâu vào tường mà hiện 
ật được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo. Có thể xây vách chắn hoặc tường của 
phòng trưng bày thành hai lớp vỏ, chia chúng ra 2 phần. Trong trường hợp cẩn thiết có 
thể sử dụng các phần đó như một tủ kính hoặc tấm chấn. 

Đồng thời nên thiết kế loại tủ kính di động được làm từ các bộ phận đủ tiêu chuẩn 
hoá, với phương pháp này người ta có thể lắp được nhiều loại tủ trưng bày có kích thước 
khác nhau. Cần thiết kế các loại tấm chắn di động và cách đính chặt các tấm chấn đó để 
có thể đặt chúng vào bất cứ nơi nào trong phòng trưng bày. 


Khi thiết kế các phòng trưng bày bảo tàng nên cố gắng sử dụng được thành tựu mới 
nhất trong kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây. dựng mới trong đó vật liệu thu âm để phủ 
sàn nhà, các loại kính đặc biệt làm cửa sổ, các loại kính này có tác dụng phân tán ánh 
Sáng, thu các tỉa tử ngoại và tia sáng có hại đến hiện vật cũng như ngăn được tiếng ồn ào 
từ đường phố khỏi lọt vào các phòng bảo tàng. Ngoài ra người ta còn sử dụng cả hộp 
kính và lồng kính. 

Các phòng trưng bày trên phối hợp sử dụng 2 loại ánh sáng: ánh sáng tự nhiên (qua 
cửa sổ và qua trần bằng kính) ánh sáng nhân tạo đặc biệt (ánh sáng nhân tạo được chiếu 
qua kính trên trần, hoặc được chiếu sáng ngay trong lòng tủ kính. Ánh sáng hướng vào 
hiện vật hoặc nhóm hiện vật phối hợp giữa các bóng đèn thường và bóng đèn né-ông 
đặc biệt). 

Khi sử dụng ánh sáng nhân tạo phải áp dụng thiết bị phụ ngân nguồn sáng để người 
xem khỏi bị chói mắt. Phải tạo được ánh sáng dịu và phân tán cho cả phòng, đồng thời 
có nguồn sáng hướng đến từng hiện vật hoặc nhóm hiện vật riêng. 

Tiêu chuẩn chiếu sáng: đối với bóng đèn thường 150 Lux cho phòng trưng bày và 
75 Lux đối với phòng bình thường. Nếu là đèn nê-ông đặc biệt 200 - 300 Lux đối với 
phòng trưng bày và 150 Lux cho phòng bình thường. 

Tỷ lệ giữa diện tích cửa sổ với diện tích sàn nhà của phòng trưng bày là: 1 :5 đối với 
mật đứng của ngôi nhà quay ra sản hợp lý nhất là sử dụng ánh sáng tự nhiên từ cạnh trên 
(gần với mái nhà), 

Hệ số chiếu sáng (ánh sáng tự nhiên) cho các phòng trưng bày, nếu là ánh sáng từ 
trên xuống là 5 (hệ số 10 với các phòng trưng bày hội hoạ) nếu ánh sáng từ 2 bên sườn 
hệ số là 3,5. Hệ số trao đổi không khí theo như quy định là 5-6. Trong đồ án thiết kế 
ngôi nhà bảo tàng cẩn phải thiết kế đường dây điện ngâm và hệ thống điện đến hiện vật 
cần chiếu sáng. 


139 


'V. YÊU CẦU VỀ KHO BẢO QUẢN TRONG NGÔI NHÀ BẢO TÀNG 


1. Kho bảo quản của bảo tàng không phải là một thứ kho hàng đơn giản. Nó là 
phòng khoa học đặc biệt bao gồm các sưu tập dự trữ được sắp xếp có hệ thống nhằm 
mục dích tạo điều kiện cho cán bộ chuyên môn nghiền cứu mà còn để cho cả khách 
tham quan nữa. Do đó kho bảo tàng phải dễ xem, dễ hiểu và thường xuyên có thể làm 
việc ở đó. 

Kho bảo quản cần được phân bố sắp xếp sao cho các di tích bảo tàng được bảo quản 
tốt nhất mặt khác lại dễ dàng tìm thấy chúng khi cần thiết đưa vào phần trưng bày. Cần 
tránh dùng tầng ngầm của ngôi nhà làm kho bảo quản hiện vật. Nên thiết kế cửa ra vào. 
kho bảo quản bảng sắt, lưới sắt còn cửa sổ cũng bằng sắt hay rèm sắt. 

2. Thành phần kho bảo quản ở tầng 1 gồm có : lối ra vào có cánh cổng bằng sắt, 
phòng "tiếp nhận" và phòng "lựa chọn!' hiện vật, ngoài ra còn có phòng "cách ly" để giữ 
các hiện vật bảo quản tạm thời thuộc diện phải khử trùng và tu sửa. Ở lối vào kho chính 
có bộ phận thư mục phiếu) về ảnh, bảng ghi âm và phim, lưu trữ khoa học và phòng cho 
người xem làm việc. Ngoài ra phải phân bố cả phòng làm việc cho các cán bộ của bộ 
phận bảo quản kho. 

“Trong kho bảo quản phải thiết kế phòng riêng cho các loại kho khác nhau: 

+ Kho cơ sở (di tích về lịch sử văn hoá vật chất và tỉnh thần, lịch sử tự nhiên). 

+ Kho tài liệu khoa học phụ. 

Trong nhóm di tích thuộc kho cơ sở về lịch sử tự nhiên nên có bộ phận bảo quản các 
sưu tập thực vật được nhồi hoặc ướp, ngâm. các bộ xương, da, mẫu côn trùng, trứng) sưu 
tập cổ sinh vật (hoá thạch, máu xương), sưu tập nhàn chủng, địa chất, khoáng vật... Những, 
di tích lịch sử văn hoá vật chất và tỉnh thần cũng được phân chia thành nhóm bảo quản. 


a) Tư liệu có thể khối khảo cổ học, lịch sử sinh hoạt: đồ gốm, vải và quần áo, vũ khí, 
cờ, đồ kim loại và đồ gỗ... 

Ð) Tư liệu chữ viết (tài liệu in, tài liệu viết tay và sách vở). 

©) Tư liệu tạo hình: Những di tích nghệ thuật được bảo quản theo các nhóm: hội hoạ 
(có phân biệt tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật hoành tráng) đồ hoạ, tượng, kiến 
trúc, nghệ thuật trang trí mỹ thuật (đồ gốm) vải, đồ gỗ, đồ kim loại và đồ đá... nên giành 
cho mỗi nhóm đi tích lớn một phòng riêng để bảo đảm điều kiện bảo quản (ví dụ ánh 
sáng tự nhiên đối với các tác phẩm hội hoạ). Đối với các bức tranh cần sản xuất các tấm 
kim loại phẳng có thể kéo ra, kéo vào (trên vòng bỉ tròn) được bao bọc bằng lưới thép 
(kiểu tấm kim loại phẳng của bảo tàng Emnitage). Kích thước của các loại tấm phẳng, 
này là 4,5m x 6m: 4,5m x 4m; 3m x 3m: thông thường kích thước tấm phẳng phụ thuộc 
vào chiều cao của phòng và kích thước lớn của hiện vật. Thường người ta làm các đường, 
ray trên trần để xếp và giữ các tấm phẳng kim loại đó. 

'Kho bảo quản thường được trang bị các loại tủ và giá bằng kim loại có thể tháo lắp được. 


140 


Giá được gắn vào khung bằng ống kim loại có ngăn di động có thể sắp xếp ở mọi độ 
cao khác nhau hoặc là giá có các 6 vuông (đối với các khung dựng đứng). Bảo quản các 
bức đồ hoạ người ta đùng loại tủ không cao lắm có các ngăn có thể kéo ra kéo vào được 
với kích thước khác nhau (ví dụ chiểu rộng 1 - 1,2m cho tranh tuyên truyền, 70-60cm 
cho cập chứa các bản khác, tranh vẽ bằng thuốc nước). Dùng tủ thấp có ngăn kéo rộng 
để bảo quản vải hoặc đăng ten... 


Hiện vật là đổ đá quý, kim loại hiếm có giá trị đặc biệt về mật nghệ thuật cũng như 
khoa học được bảo quản trong tủ sắt. Phòng có những tủ sắt này cần phải kín. Để bảo 
quản những khung có trang trí mỹ thuật phải dùng loại phòng đặc biệt. 


VI. NHỮNG YÊU CẦU VỀ MẶT KỲ THUẬT ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ BẢO TÀNG 


1. Đối với ngôi nhà bảo tầng cần nâng cao yêu cầu về mật bảo vệ và phòng hoả, Nhà 
bảo tàng nhất thiết phải xây dựng bằng bẻ tông, gạch hoặc đá nên thiết kế ngôi nhà bảo 
tàng có cấu trúc kim loại, phòng hoả tự động, máy báo hiệu tự động đẻ bảo vệ, rèm cửa 
bằng sắt, các loại cửa để trong trường hợp hoả hoạn có thể ngăn bảo tầng ra những bộ 
phận riêng biệt hoặc các bộ phận phòng hoả khác và cột thu lôi. Trong ngôi nhà bảo 
tàng nèn hạn chế các cấu trúc gỗ. Các bộ phận trang thiết bị bằng gỗ phải quét lớp sơn 
chống cháy. Số lượng cửa ra vào, thang gác trong nhà phải phù hợp với tiêu chuẩn quy 
định và thích ứng cho việc kiểm tra phòng hoả. 

Phòng chiếu phim phải tách biệt với các phòng khác có lối ra vào riêng và được xây 
dựng bằng vật liệu chịu nhiệt cao, 

2. Thiết kế những ngôi nhà mới cho bảo tàng cần phải chú ý đến hệ thống thông hơi 
bảo đảm chế độ cần thiết để bảo quản tốt hiên vật bảo tàng (nhiệt độ: 18°C và độ ẩm 
tương đối là 50 - 70%) và cả bộ phận lọc không khí nữa. 

Với những bảo tàng tương đối lớn có thể dùng hệ thống lò sưởi và hệ thống thông 
gió để giữ nhiệt độ và độ ẩm cần thiết. Trong trường hợp thật cần thiết có thể thiết kế hệ 
thống lò sưởi riêng, song nơi đun nước phải bố trí một ngôi nhà riêng tách khỏi ngôi nhà 
bảo tàng và nên dùng hơi để hâm nóng nước. 

3. Số trao đổi không khí cho phòng trưng bày là 5-6 phòng thí nghiệm là 10, cho 
kho bảo quản I,5-2 còn cho phòng chiếu phim 4-6. 

4- Ngôi nhà bảo tàng nhất thiết phải có hệ thống dần nước và cống tiêu nước. Ở vùng 
dân cư nào không có mạng lưới dẫn nước và cống tiêu nước phải thiết kế một hệ thống dẫn 
nước và tiêu nước riêng cho bảo tàng theo như tiêu chuẩn và nội quy đã quy định). 

Š. Phải trang bị hệ thống điện cho bảo tàng (dây dẫn làm cho ẩn kín vào trong 
tường). Phải có hệ thống điện thường trực, hệ thống dự trữ và bộ phận ngắt điện chung 
cho cả bảo tàng. Ngoài ra còn phải thiết bị về điện thoại, truyền thanh và truyền hình. 
Đối với các bảo tàng lớn nên có phòng truyền thanh riêng và hệ thống hút bụi, 


141 


142 


Phụ lục 2 
DANH MỤC KIỂU MẪU CÁC PHÒNG CỦA 
NGÔI NHÀ BẢO TÀNG KHẢO CỨU ĐỊA PHƯƠNG 
'VỚI DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY 3.600 MÉT VUÔNG 


Diện tích chung để làm việc của ngôi nhà 
Trong đó có: 
Phần trưng bày 
Kho bảo quản 
Phòng nói chuyện và phòng công tác quần chúng 
Các xưởng, các phòng thí nghiệm và các phòng hành chính quản trị 
Số tầng không quá 3 tầng 
“Thành phần các phòng và diện tích của chúng 
1. Phần trưng bày của bảo tàng. 
1. Phòng triển lãm nhất thời 
2. Các phòng trưng bày 
a) Phần mở đầu với bản đồ địa phương, 
b) Phần thiên nhiên 
©) Phần lịch sử trước Cách mạng tháng Tám 
d) Phần lịch sử sau Cách mạng tháng Tám. 
Tổng số: 
II. Các phòng hoạt động giáo dục - khoa học 
1. Phòng nói chuyện 
2. Bộ phận quần chúng (phòng hướng dẫn phòng cho hướng dẫn viên) 
3. Buồng phục vụ nhà trường 
“Tổng số: 
II. Các kho bảo quần (có cho phép thăm để ngỏ) 
1. Phòng thu nhận với nơi cách ly và thang máy vận chuyển 


6.300 m? 


3.600 m° 
1.275 m° 

300 m? 
1.125 m 


250 mỸ 


100 mỸ 
900 m? 
1.000 mỄ 
1.350 m° 
3.600 mẺ 


250 m” 
20 mỸ 
30 m? 

300 m° 


2. Buồng làm việc (với thư mục, phiếu tra cứu) cho việc thu nhận — 50m2 
người xem. 


3. Kho bảo quản ảnh, băng ghỉ âm và lưu trữ khoa học 40 m? 
4. Kho bảo quản phần thiên nhiên (tập mẫu cây cỏ, các sưu tập khoáng 370 m2 
vật học và địa chất học, cá, khối thổ nhưỡng, các sưu tập động vật học, 

các tài liệu bản đồ và bảng số... 

5. Kho bảo quản các di tích văn hoá vật chất và tính thần 

Trong đó có: 

3) Hội hoạ (trên các đế có chán kéo ra, đẩy vào), đồ hoạ, tượng, nghệ — 120m2 
thuật thực dụng. 


b) Các sưu tập khảo cổ học 100 m° 
©) Y phục, vải , thảm 150 m” 
đ) Đồ mộc 50 mỶ 
đ) Công cụ lao động, kim loại, đồ gốm. 300 mỶ 


©) Tủ sắt cho các sản phẩm bằng kim loại quý và đặc biệt cho những di — 20 m2 
tích độc nhất. 


#) Sách, bản viết tay, tranh tuyên truyền 30 mỶ 
h) Cổ điển học. 15 m° 
"Tổng số: 1.275 m” 


IV. Các phòng phư và phòng làm việc 

1. Tiền sảnh với nơi giữ đồ đạc cho 300 người, quầy bán sách và vật lưu niệm 
2. Phòng bảo vệ và cộng tác viên kỹ thuật 

3. Văn phòng và kế toán 

4. Phòng giám đốc 

5. Các phòng làm việc của cộng tác viên khoa học (cho ba phần) 

6. Thư viện của bảo tàng 

7. Nơi bán thức ăn nguội 

§. Nơi hút thuốc. 

9. Nhà vệ sinh 


143 


144 


“TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Douglas Davis. The Äfisetem Trangƒformmed. Abbeville press. New - York (USA), 
1990, 

2. Woligang AmsoneiL #uưopean Archjects comtemporary. Nhà xuất bản 
Benedikt - aschen, printed in Ispain [SBN 3-8228-9753-1, 1991. 

3.  Peter Gössel Gabriele Leuthäuser. L/Archiectere dụ XX' Siècle. Nhà xuất bản 
TASCHEN Printed in Germany ISBN 3-8228-0523-8, 1990. 

4. Nhiều tác giả. L/archifecte contemporelle 1970 - 1990. Nhà xuất bản Dunod 
Paris - 1990. 

5. Nhiều tác giả. Phe prizker architecme prize 1979 - 2000. Nhà xuất bản 
'Washington D.C. năm 2001. 

6. Gerd Hade. Diccionario inlestrady đe la arquitectwra contemporánea. Nhà xuất 
bản Edicion Revolucionaria La Habana, 1968. 

7. ApxwreKrypa (1979-1983TT). W9cK00€Kư1 0J02dHM241/44 C00034 ADXIMek0p06 
PC@CP. Mockpa crpoliitsxar, 1987. 

8. Nhiều tác giả. Almanach (những nến văn mình thế giới). Nhà xuất bản Văn hoá 
- Thông tin, 1997, 

9. The Japan architect. tmfernetional ¿dition oƒ Shin Kenchiku. Tạp chí 1.A (Nhật 
Bản), các số 375-398 (June 1990), 1989 - 1990 - 1991. 

10. 2pHer HefbepT (Emst Neufert). Cmpowmenouoe ñpoekmupoeartwe (Ï+2). Nhà 
xuất bản Berlin - Tempelhof, 1982. 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 
Chương 1. Khái niệm chung về bảo tàng 

1.1. Định nghĩa bảo tầng - Lược sử vẻ bảo tàng 

1.2. Phân loại bảo tàng, 

1.3. Vị trí xây dựng - yêu cầu quy hoạch nhà bảo tàng 

1.4. Thành phần và nội dung của bảo tầng 
Chương 2. Các bộ phận chức năng của bảo tàng 

2.1. Bộ phận trưng bày. 

2.2. Phân tích vật phẩm - Hiện vật trưng bày trong công trình bảo tàng 

2.3. Phân tích về ánh sáng trong bảo tàng 

2.4. Bộ phận khảo cứu 

2.5. Bộ phân kho và kỹ thuật 

2.6. Khối địch vụ trong công trình bảo tàng 

2.7. Khối điều hành - quản lý phục vụ trong công trình bảo tàng 


Chương 3. Bổ cục mật bảng - hình khối của công trình bảo tàng 
3.1. Bố cục mặt bằng của bảo tàng 
3.3. Bố cục hình khối - Mặt đứng bảo tàng 


Trang 
3 


10I 


Chương 4. Những vấn đẻ kỹ thuật, kinh tế và an toàn trong công trình bảo tàng 


4.1. Kỹ thuật xây dựng, 

4.2. Trang thiết bị - đồ đạc nội, ngoại thất 
4.3. Vấn để kinh tế trong công trình bảo tầng 
4.4. Vấn để an toàn trong bảo tàng 


Phụ lục 1. Hướng dẫn thiết kế ngói nhà cho bảo tàng khảo cứu địa phương 


(tỉnh, huyện) và các bảo tàng nghệ thuật 


Phụ lục 2. Danh mục kiểu mẫu các phòng của ngôi nhà bảo tầng kháo cứu 


địa phương với diện tích trưng bày 3.600 mét vuông. 
Tài liêu tham kháo. 


145 


NGUYÊN LÝ 
THIẾT KẾ BẢO TÀNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


BÙI HỮU HẠNH 
Biển lập : LƯƠNG CAO PHI 
Chế bản : LÊ THỊ HƯƠNG 
Sửa bản in : LƯƠNG CAO PHI 
Bìa VŨ BÌNH MINH 


In 500 cuốn khổ 19 x 27cm, tại Xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng. Giấy châp nhận đăng ký kế 
hoạch xuất bản số 142-2006/CXB/60-0/XD ngày 24/2/2006. In xong nộp lưu chiểu tháng 11-2006. 


146 


1961 - 2008 
bị 


KỈ NIỆM 45 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐẢO TẠO 


"WP TRƯÙNG DẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 


NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ 


BẢO TÀNG 


